Bhikkhu Thích Thái Hòa 


Kinh Kim Cang Tam Muội 
Giới thiệu - Dịch - Chú Giải 


Chùa Phước Duyên - Huế 
PL 2557 - TL 2013 


MỤC LỤC 


GIỚI THIỆU KINH KIM CANG TAM MUỘI 4 


Kinh Bản Và Huyễn Thoại........................22222222222222EEccec Š: 
Ý Nghĩa Đề Kinh...........................2222222222222....... xe. 24 
Đặc Điểm Của Kinh Kim Cang Tam Muội............. 43 
I-Tông YẾu:....................-2222222111222211111112222 2.22. 43 
2- GIáo Học...................... c1 21 111111151521111 111158822 terrg 45 
3- Pháp Hành.........................--2222222222222212121212222222EEEEEEEEcee. 63 
4- Quả VỊ,...................--c22221111111111111111111111111111111111 re 103 
KINH KIM CANG TAM MUỘI.... 104 
Phẩm thứ nhất: Tựa............................-----2222222222222222EE-e= 104 
Phẩm thứ hai: Pháp Vô Tướng........................------ TT? 
Phẩm thứ ba: Hành Vô Sanh.........................-----222cczz 145 
Phẩm thứ tư: Lợi Ích Từ Bản Giác......................... 159 
Phẩm thứ năm: Vào Bến Bờ Chân Thực............... 177 
Phẩm thứ sáu: Chân Tánh Không........................... 218 
Phẩm thứ bảy: Như Lai Tạng..........................------ mo 
Phẩm thứ tám: Tổng Trì................. 22 se 261 


THƯ MỤC THAM KHẢO............................ ý2-Xi 


Thích Thái Hòa 
GIỚI THIỆU 
KINH KIM CANG TAM MUỘI 


Kinh Bản Và Huyền Thoại 

Theo Viên Trừng - Trạm Nhiên (1561- 
1626), ở trong Kim Cang Tam Muội Kinh Chú 
Giải Tự, thì đức Phật nói kinh này sau kinh Bát 
Nhã và trước kinh Pháp Hoa. Ông ta lập luận 
răng: đức Phật nói Nhất thừa ở trong Bát Nhã là 
thời kỳ thính chúng đang còn trình độ tu học ở 
ngoại vi, nhưng đến khi đức Phật nói kinh này, 
thì thính chúng nghe được giáo pháp chân thực 
và đêu tùy thuận Nhất thừa. Ông đã dẫn chứng 
thi kệ của kinh này, do Tỷ kheo A-già-đà bạch 
răng: “Đương vị nhập thực thuyết, tùy thuận 
giai Nhất thừa,... Nghĩa là: Sẽ nói vào chân 
thực, đêu tùy thuận Nhất thừa...”. Ông lại dẫn 
tiếp: “Nhất vị chỉ pháp nhuận, phố sung nhất 
thiết,... Nghĩa là: Thắm nhuần một pháp vị, tất 
cả đếu sung mãn... ”.(Đại Chính 9, tr 366a23- 


4 


Thích Thái Hòa 
26). 

Vì vậy, ông kết luận, kinh này đức Phật 
giảng dạy cho đại chúng sau thời kỳ Bát Nhã. 
Và Viên Trừng - Trạm Nhiên lại nói: Kinh 
này, tuy chỉ thị Nhất thừa, Nhất pháp, Nhất vũ, 
Nhất vị, nhưng chưa thọ ký trực tiếp tên, hiệu, 
cối nước cho những vị đương cơ, vì vậy mà 
biết rằng, kinh này đức Phật giảng dạy cho đại 
chúng trước thời kỳ Pháp Hoa. (Viên Trừng, 
Kñm Cang Tam Muội Chú Giải Tự, Tục Tạng 
Kinh 35, tr 219b22-cS5). 

Nếu theo luận chứng của Viên Trừng - 
Trạm Nhiên và lại căn cứ vào năm thời kỳ 
giảng dạy giáo pháp của đức Phật do Trí Khải 
(538 - 597), Tổ sư của Thiên Thai Tông Trung 
Hoa phán định, thì đức Phật giảng kinh Kim 
Cang Tam Muội này khoảng năm 42, sau khi 
Ngài thành đạo. 

Nhưng, theo Nhân Sơn - Tịch Chân, đời 
Thanh, ở trong phần Huyền đàm, mục Giáo tích 


5 


Thích Thái Hòa 
Tiên hậu của Kim Cang Tam Muội Kinh Thông 
Ký, đã đưa ra nhiều luận chứng, để chứng minh 
rằng, kinh Kim Cang Tam Muội được đức Phật 
giảng dạy, sau kinh Pháp Hoa và trước kinh 
Niết Bàn, nghĩa là trước khi đức Phật nhập 
Niết bản khoảng ba tháng. (Huyền đàm, mục 
Giáo tích Tiền hậu - Kim Cang Tam Muội 
Kinh Thông Ký, Tục Tạng Kinh 35, tr 257cl7 - 
20027); 

Như vậy, theo Nhân Sơn - Tịch Chấn, đức 
Phật giảng kinh này vào khoảng năm Ngài gần 
cuối 79 tuổi. 

Kinh Kim Cang Tam Muội, được dịch 
sang Hán vảo thời Bắc lương (397- 439), hiện 
có ở trong Đại Chính Tân Tu, sỐ ký hiệu 273, 
cuốn 9, từ trang 365 đến 374. Mất tên người 
địch. 

Ta đọc Xuất Tam Tạng Ký tập 3, do Tăng 
Hựu (445-518) soạn dựa vào bản Lương Thổ 
DỊ Kinh Lục của Thích Đạo An (312- 3685), có 


6 


Thích Thái Hòa 
chi tên của kinh này. (Đại Chính 2145. 55, tr 
IS§c6). 

Pháp Kinh viết Chúng Kinh Mục Lục vào 
năm 594, cũng có ghi kinh Kim Cang Tam 
Muội vào mục lục, loại đơn bản thất dịch. (Đại 
Chính 2146. 55, tr I2l1a14). 

Năm 597, Phí Trường Phòng viết Lịch Đại 
Tam Bảo Kỷ, cũng có phi tên kinh này. (Đại 
Chính 2034. 49, tr 85al8). Và trong Chúng 
Kinh Mục Lục của Ngạn Tông cũng ghi kinh 
này vào loại khuyết bản. (Đại Chính 2147. 55, 
tr 176b28). 

Trong Chúng Kinh Mục Lục của Tĩnh Thái 
viết năm 666, ghi kinh này khuyết bản (Đại 
Chính 2148. 55, tr 214a29). 

Đạo Tuyên viết Đại Đường Nội Điền Lục, 
năm 664 cũng chép theo cách của Xuất Tam 
Tạng Ký Tập. (Đại Chính 2149. 55, tr 256c4). 
Trong Dịch Kinh Cổ Kim Đồ Kỷ (Đại Chính 
2151. 55, tr 361a24), do Tĩnh Mại viết cũng 


7 


Thích Thái Hòa 
giống Đạo Tuyên. 

Năm 695, Minh Thuyên thiết lập Đại Chu 
San Định Chúng Kinh Mục Lục, xếp kinh Kim 
Cang Tam Muội vào loại thất dịch và khuyết 
bản. 

Đến năm 730, Trí Thăng viết Khai Nguyên 
Thích Giáo Lục, ghi rằng kinh Kim Cang 
Tam Muội hiện còn. (Đại Chính 2154.55, tr 
5522b14). 

Bản dịch kinh Kim Cang Tam Muội đến 
thời Trí Thăng vẫn còn là do lẫy những thiên 
còn lại mà đưa vào Đại Tạng Kinh. (Khai 
Nguyên Thích Giáo Lục 12, 19. Đại Chính 
2154. 55, tr 605b15, 667a22, 668c20). 

Như vậy, theo các tư liệu, ta thây kinh Kim 
Cang Tam Muội đã được dịch sang Hán muộn 
nhất là vào thế kỷ thứ tư và đã được đưa vào 
Đại Tạng Kinh vào từ thế kỷ thứ tám. 

Theo Nhân Sơn - Tịch Chấn, đời Thanh, 
trong phần Huyễn đàm, mục Phiên dịch thời đại 
§ 


Thích Thái Hòa 
của Kim Cang Tam Muội Kinh Thông Ký, sau 
khi đã đưa ra những luận chứng, ông đã đi đến 
kết luận rằng: kinh Kim Cang Tam Muội do 
Pháp sư Đạo An (312 - 385) dịch. (Tục Tạng 
Kinh 35, tr 258§c02 - 259a06). 

Ngoài kinh Kim Cang Tam Muội, ở trong 
Đại Chính Tân Tu, cuỗn 34, ta còn thấy có 
Kñm Cang Tam Muội Kinh Luận của Nguyên 
Hiểu, với số ký hiệu 1730, từ trang 961al đến 
1007c29. 

Nguyên Hiểu là ai mà đã viết sớ, luận về 
kinh này? 

Theo Tông Cao Tăng Truyện, do Tán Ninh 
(919-1001) viết: “Nguyên Hiểu họ Tiết, người 
Tương Châu, Đông Hải. Học đạo khi tuổi còn 
để chỏm. Thường thích đi đó đây và tranh luận, 
không ai có thể vượt qua. Ông thông hiểu hết 
tam học. Sức học vượt cả muôn người. Ông 
rất hâm mộ cửa trường của Ngài Huyền Trang, 
nhưng duyên không được. Ông bất mãn ăn chơi 


9 


Thích Thái Hòa 
vô kê,... Hoặc viết sớ để ø1ảng về Tạp Hoa, 
hoặc đánh đàn làm nhạc. Ông ở trong các đến 
thờ hoặc ở trọ làng xóm, hoặc thiền ở nơi núi 
sông. Cuộc sông của ông phân nhiêu theo tự ý, 
chứ không theo thời khóa nào cả. 

Bấy giờ quốc vương đại hội một trăm tòa 
Kinh Nhân Vương, tìm khắp các bậc thạc đức. 
Châu ấy cho răng sư có danh tiếng bẻn tiến cử 
lên. Các vị khác không thích nếp sống của sư, 
để nghị vua đừng chấp nhận. 

Chăng bao lâu, phu nhân của vua não bị 
sưng vùủ lên, các danh y bó tay. Vua, vương 
tử, thần quân cầu đảo khắp nơi sông núi hồn 
thiêng, nhưng không có hiệu quả. Có chiêm gia 
bảo rằng: “Nếu sai người đến nước khác kiêm 
thuốc thì bệnh mới lành”. Vua liên sai sứ lấy 
thuyên vượt biển vào đât Đường để tìm y thuật. 

Trong lúc ở trên thuyền mơ màng, sứ giả 
liền thây có một người, do sóng đánh nhảy 
lên thuyên, ông ta mời sứ giả xuống biến xem 


10 


Thích Thái Hòa 





cung điện trang nghiêm đẹp đếẽ, liền gặp Long 
VƯƠNG. 

Long vương tên Khâm Hải, bảo với sứ giả 
răng: “Phu nhân của vua nước ngươi là người 
con gái thứ ba của Thanh Đề. Trong cung ta 
trước có kinh Kim Cang Tam Muội, đó là hai 
giác viên thông, trình bày hạnh Bồ tát. Nay, 
nhờ bệnh của phu nhân làm tăng thượng duyên, 
muốn gởi kinh này ra nước kia để lưu bổ”. 
Nói rồi, Long vương đem đến ba mươi tờ, xếp 
chồng rời rạc, giao cho sứ giả. 

Lại còn nói: “Kinh này khi đem vượt biến 
sợ quý cướp”. Long vương sai cầm dao rạch 
đùi của sứ giả nhét kinh vảo trong, dùng giấy 
sắp cuốn buộc lại đề làm thuốc rịt bắp đùi lại 
như cũ. 

Long vương dặn khi về đến, có thể nhờ 
Thánh giả Đại An xếp thứ tự đóng lại, rôi mời 
pháp sư Nguyên Hiểu viết sớ mà giảng, thì 
bệnh của phu nhân sẽ lành, không có gì để nghi 


II 


Thích Thái Hòa 
ngờ. GIả như có thuốc A-da-đà hiệu lực cũng 
không hơn được”. 

Dặn xong, Long vương đưa họ ra khỏi 
Long cung, lên mặt biên trở về nước. 

Bây giờ sứ giả về kế lại, nhà vua nghe câu 
chuyện rất hoan hỷ. Cho người tìm mời Thánh 
giả Đại An đến để xếp đặt thứ tự của kinh. 

Không ai có thể biết nguôn gốc của Đại 
An, hình dáng và phục sức của ông hết sức kỳ 
lạ. Chỗ của ông thường ở nơi chợ búa, thường 
đánh chén đồng mà hát ca lên tiếng “Đại an, đại 
an”, vì vậy mà ông có hiệu ấy. 

Vua cho sứ mời ông vào cung, ông nói: 
“Hãy đem kinh đến đây, tôi không muốn vào 
nước có cung vua”. 

Ông được kinh, liền xếp thành tám phẩm, 
đều hợp với ý Phật. Ông nói: “Đem mau cho 
Nguyên Hiểu giảng, còn người khác thì không 
được”. 


Thích Thái Hòa 

Nguyên Hiểu nhận kinh này, chính tại quê 
mình là Tương Châu, liên bảo sứ giả rằng: Kinh 
này lấy hai giác là bản giác và thỉ giác làm chủ 
trương, hãy vì ta mà chuẩn bị xe trâu một sừng, 
đem bàn đặt giữa hai sừng để bút nghiên lên. 
Trước và sau trên xe trâu, liền viết sớ thành 
năm cuốn. Ngay ngày đó, vua mời Nguyên 
Hiểu giảng ở chùa Hoằng Long. 

Bây giờ, có một người xâu, trộm mất bản 
sớ mới làm, liền đem việc ây trình vua, vua cho 
trễ ba ngày, nên chép lại thành ba cuốn, gọi là 
lược sở. 

Đúng lúc vua, quan, đạo tục, nhóm đây cả 
pháp đường, Nguyên Hiểu bước lên pháp tòa, 
tuyên giảng đúng cách, giải nghĩa có thể lặp 
lại rõ ràng. Tiếng ca ngợi vang dậy trời đất. 
Nguyên Hiểu nói: “Ngày xưa, tuy chọn trăm 
cột, tôi không dự vào, nay đặt một đòn dông, 
thì tôi lại có thể”. Bấy giờ, những bậc danh đức 
khiêm mình, tự sám hồi. 


13 


Thích Thái Hòa 

Ngày xưa, Nguyên Hiểu bày tích mất bình 
thường, dạy người không nhất định, có khi 
liệng mâm mà cứu người, phun nước mà đẹp 
cháy, tàng hình ấn hiện nhiêu chỗ, hoặc có khi 
ở trong sáu phương giả chết, cũng là dòng họ 
của Bôi Độ, Chí Công. 

Còn việc ông giải thích tánh nghĩa, xem 
vào không chỗ nào là không rõ. Sớ có hai bản 
quảng và lược, đều lưu hành ở nước ấy (Triêu 
Tiên). Bản lược lưu nhập vào Trung Hoa, sau 
có phiên kinh tam tạng cải làm luận”. (Tống 
Cao Tăng truyện 4, 730a6-b29), Đại Chính 50). 

Đọc Tống Cao Tăng Truyện của Tán Ninh 
viết vào khoảng giữa những năm 982-988, ta 
thây được những øì giữa kinh Kim Cang Tam 
Muội và Nguyên Hiểu? 

Trước hết, Tống Cao Tăng Truyện cho ta 
biết răng, bản kinh Kim Cang Tam Muội do 
Nguyên Hiểu sớ luận là một bản kinh được 
tàng trữ từ Long cung và sắp xếp thứ tự thành 


14 


Thích Thái Hòa 
tám phẩm như đang có hiện nay là do Thánh 
giả Đại An. Và Tống Cao Tăng Truyện cũng 
cho ta biết răng, Đại An và Nguyên Hiểu xuất 
hiện cùng thời với Ngài Huyền Trang mở 
trường dịch kinh vào đời Đường, ở thê kỷ thứ 
bảy. 

Tuy nhiên, Tán Ninh ở Tống Cao Tăng 
Truyện cũng không cho ta biết thêm gì về kinh 
Kñm Cang Tam Muội do Long vương Khâm 
Hải trao cho sứ thần của vua Tân La (Triều 
Tiên) là bằng văn bản Phạn hay Hán hoặc bằng 
ngôn ngữ của Tân La? Và nếu là bản Hán thì 
do ai dịch và vì lý do gì không lưu truyền mà 
phải tàng trữ tại Long cung cho đến khi gặp sứ 
thần của nước Tân La mới trao mà còn sợ đi 
đường bị việc quỷ chiêm đoạt? 

Lại nữa, Tống Cao Tăng Truyện cũng 
cho ta biết giữa Thánh giả Đại An và Pháp sư 
Nguyên Hiểu có liên hệ chặt chẽ với bản kinh 
Kim Cang Tam Muội về sự sắp xếp và chú giải 


15 


Thích Thái Hòa 
qua lời giới thiệu của Long vương Khâm Hải từ 
Long cung. 

Không những vậy, kinh Kim Cang Tam 
Muội còn là pháp dược chữa lành căn bệnh 
hiểm nghèo u não của phu nhân vua Tân La 
bấy giờ, chỉ đơn giản do Thánh giả Đại An sắp 
xếp lại nội dung bố cục của kinh và Pháp sư 
Nguyên Hiểu viết sớ giảng giải, lưu bố kinh 
này là bệnh kia lành. 

Tống Cao Tăng Truyện nói răng, việc sắp 
xếp nội dung kinh Kim Cang Tam Muội của 
Thánh giả Đại An rất hợp với ý của Phật. Còn 
Nguyên Hiểu khi nhận kinh này để sớ giảng, 
ông liên buộc miệng nói: “Kinh này lấy hai 
giác là bản giác và thỉ giác làm chủ trương, thì 
hãy vì ta mà chuẩn bị cỗ xe trâu một sừng và 
hãy đem bàn đặt giữa hai sừng để bút nghiên 
lên”. 

Những thông tin về Thánh giả Đại An và 
Nguyên Hiểu với kinh Kim Cang Tam Muội 


l6 


Thích Thái Hòa 
của Tống Cao Tăng Truyện, đã giúp cho ta biết 
thêm về túc duyên đối với Phật pháp của hai 
vị này và nhất là đôi với kinh Kim Cang Tam 
Muội. Và biết đâu Nguyên Hiểu là hóa thân của 
Vô Trú Bồ tát ở trong phẩm Bản Giác Lợi và 
Thánh giả Đại An là hóa thân của Đại Lực Bồ 
tát ở trong phẩm Nhập Thực Tế của kinh Kim 
Cang Tam Muội này, và chỉ có thê như thế mới 
có thê trả lời được câu hỏi, tại sao khi trao kinh 
Kim Cang Tam Muội này, Long vương Khâm 
Hải ở Long cung lại giới thiệu cho sứ thần của 
vua nước Tân La (Triều Tiên), khi về nước phải 
tìm gặp hai vị này để yêu cầu sắp xếp nội dung 
của kinh và sớ giải, mà không thể giao cho ai 
khác? 

Có người sẽ cho răng, cách lý giải và trả 
lời như vậy, không có tính thuyết phục, vì nó 
mang tính chất huyễển thoại hơn là khoa hoc. 
Nhưng ta thử đặt lại cầu hỏi một cách nghiêm 
túc răng: Có khoa học nào không bắt đầu từ 


17 


Thích Thái Hòa 
huyện thoại? Không có huyền thoại sẽ không 
bao giờ có khoa học. Huyễn thoại nuôi dưỡng 
và phát triển khoa học và là chất xúc tác để cho 
khoa học có đây năng lực nghiên cứu và sáng 
tạo. VI sao? VỊ cuộc sống là cả một trường 
thiên diễn về huyện thoại hay chính nó là huyền 
thoại. Khoa học không có huyền thoại, thì làm 
sao khoa học có đủ khả năng nhận thức và 
khám phá cuộc sống để phục vụ con người? 

Ngoài bản Kim Cang Tam Muội Kinh 
Luận của Nguyên Hiểu ra, ta còn thấy có Kim 
Cang Tam Muội Chú Giải, bỗn cuốn của Viên 
Trừng - Trạm Nhiên đời Minh. (Tục Tạng Kinh 
35, số ký hiệu 065). Và Kim Cang Tam Muội 
Kinh Thông Tôn Ký, 12 cuốn của Sa môn Tịch 
Chân, vào đời Thanh. (Tục Tạng Kinh 35, sỐ 
ký hiệu 652). 

Đọc Khóa Hư Lục của Vua Trân Thái 
Tông (1218-1277), ta thấy Vua có viết bài 
tựa kinh Kim Cang Tam Muội. Bản kinh Kim 


lỆc 


Thích Thái Hòa 
Cang Tam Muội do Vua chú giải đã bị thất lạc, 
nhưng bài tựa của kinh do Vua viết vẫn còn giữ 
lại ở trong Khóa Hư Lục và đã được nhiều vị 
dịch ra Việt văn. 

Kinh Kim Cang Tam Muội cũng đã trở 
thành đối tượng học hỏi và nghiên cứu trong 
các công trình nghiên cứu của các học giả cận 
đại và hiện đại như Mizuno Kogen (1955) và 
Robert E. Buswell (1959). Và những công trình 
nghiên cứu ấy đã được công bố năm 1955 cho 
công trình của Mizuno Kogen và năm 1969 cho 
công trình của Robert E. Buswell. 

Và kinh Kim Cang Tam Muội cũng đã 
được Lê Mạnh Thát nghiên cứu và công bố 
trong Toàn Tập Trân Thái Tông, do Nxb Tổng 
hợp TP. Hồ Chí Minh, năm 2004. 

Và như vậy, sự có mặt của kinh Kim Cang 
Tam Muội ở trong tam tạng giáo điển là một 
sự lý thú kỳ diệu. Kỳ diệu, vì Kinh vừa là hiện 
thực và vừa là huyện thoại. Huyên thoại trong 


19 


Thích Thái Hòa 
phiên dịch và hiện thực trong văn bản. 

Hiện thực, vì kinh Kim Cang Tam Muội 
đã chỉ ra cho con người có nguyện lớn, có chí 
lớn với những phương thức hành xử và ứng 
dụng pháp quán chiếu vô trú một cách linh hoạt 
và sông động như kinh nói: “Này Bồ tát! Người 
như vậy, không kẹt ở nơi hai tướng, tuy không 
xuất gia, nhưng không kẹt ở tại gia; tuy không 
mặc pháp phục, không thọ trì đây đủ giới pháp 
Ba-la-đề-mộc-xoa, không dự vào pháp bố tát, 
nhưng có thể sử dụng pháp Tự tứ vô vì nơi tự 
tâm mà chứng được thánh quả, không kẹt nhị 
thừa mà đi vào con đường Bồ tát, sau đó sẽ 
viên mãn các địa vị Bồ tát và thành tựu Bậc 
giác ngộ hoàn tfoảàn ”. (Đại Chính 9, tr 37094). 

Và huyền thoại, vì chính khi nghe Phật dạy 
như vậy. Bồ tát Đại Lực thưa: “Người như vậy 
là người không thể nghĩ bàn, họ không phải là 
người xuất gia mà cũng không phải là không 
xuất Øơia. Vì sao? Vì họ đã vào nhà Niết bàn, 


20 


Thích Thái Hòa 
mặc áo Như lai, ngôi tòa Bồ để, những người 
như vậy, cho đến những bậc Sa môn cũng phải 
đảnh lễ cúng dường”. (Đại Chính 9, tr 37008). 

Như vậy, kinh Kim Cang Tam Muội đối 
với đời sống giác ngộ, đã hiển thị khả tính hiện 
thực trên cả hiện thực và khả tính huyện thoại 
trên cả huyện thoại trong cùng một tính thể giác 
ngộ mà tính thê ấy là siêu nhiên, bất hoại và 
vốn có ngay nơi tất cả chúng sanh. 

Vì kinh Kim Cang Tam Muội là kinh 
chuyên tải tuệ giác chứng nhập Như lai tạng, và 
từ Như lai tạng mà hiện khởi đại nguyện, thuyết 
pháp giáo hóa chúng sanh, hiển thị cho họ niềm 
tin tuyệt đối với diệu pháp Nhất thừa là phải 
thực hành Bồ tát đạo, đem lại lợi ích cho tất cả 
chúng sanh, bằng hạnh nguyện vô tướng, vô 
sanh từ bản giác. 

Và chỉ có lợi hành từ bản giác, tức là từ 
tự tánh giác ngộ, mới có khả năng chứng nhập 
thực tại toàn diện là thực tại vô biên không có 


BÀI 


Thích Thái Hòa 
ngăn mé. Và mỗi khi đã hội nhập được với thực 
tại này, thì có khả năng biện tài vô ngại. Nghĩa 
là có khả năng diễn đạt một pháp môn thành vô 
lượng pháp môn và vô lượng pháp môn thành 
một pháp môn; có khả năng thi thiết vô lượng 
phương tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sanh, 
mà không rời đương xứ cứu cánh là bản giác, 
không rời thê tính chân không tịch diệt. 

Và chính vì vậy, hạnh nguyện ấy đã trở 
thành vâng mây lành phủ khắp mọi không gian 
và thời gian, mưa những trận mưa cam lỗ làm 
cho hạt giống bồ đề vốn có nơi tất cả chúng 
sanh đều được nảy mầm và trỗi dậy, cùng phát 
khởi đại nguyện lợi hành và đồng nhập vào 
Như lai tạng, cùng thê chứng địa vị toàn giác, 
tức là Phật quả. 

Vì vậy, những vị đại sĩ sống và lợi hành 
hết thảy chúng sanh băng tuệ giác Kim Cang 
Tam Muội, thì ngay nơi tướng, họ hành vô 
tướng, ngay nơi sanh họ hành vô sanh, ngay nơi 


22 


Thích Thái Hòa 
hành họ hành vô hành.... thì việc bản kinh Kim 
Cang Tam Muội này không có tên dịch giả là 
điêu hết sức dễ hiều. 

Không lưu lại tên mình nơi bản dịch, tự 
nó đã giới thiệu, hành vô tướng hành, hành vô 
sanh hành, hành vô hành hành,... của bậc đại sĩ 
một cách hiện thực. Nó hiện thực đến nỗi mọi 
tri thức thế gian, mọi ngôn ngữ học giả, chỉ ước 
định được rằng, hoặc nó là thế này, hoặc nó là 
thế kia, đến nỗi dẫn đến những tranh biện mang 
đây những tri kiên của ngã tính, khiến cho thực 
tại toàn diện bị họ banh vỡ từng mảnh vụn đề 
kiếm tìm châu báu một cách vô VỌNnØ. 

Mỗi khi thực tại toàn diện, bị banh vỡ bởi 
tri thức để khám nghiệm và kiếm tìm, thì nó 
không còn là nó nữa, nó tức khắc trở thành 
huyện thoại mà muôn đời tri thức không bao 
giờ vén mặt tới được. Nó đã trở thành “huyên 
chi hựu huyền”. Nghĩa là: Nó vốn “Đã huyên 
mà lại thêm huyền” nữa vậy. 


22 


Thích Thái Hòa 


Ý Nghĩa Đề Kinh 

Kinh Kim Cang Tam Muội, tiếng Phạn là 
1$ 1{ = VaJrasamadhi-sutra. đøï{ = 
Vajra là kim cang, một loại khoáng chất kiên 
cô, bất hoại. Tự thân của kim cang là bất hoại, 
không có bất cứ vật gì làm nó hủy hoại, nhưng 
nó có khả năng làm hủy hoại đối với tất cả. 
24 


Thích Thái Hòa 
W#THf = Samadhi, Hán phiên âm là tam-ma- 
địa, tam-ma-đề, tam-ma-đề và dịch là đăng trì. 
Đắng, có nghĩa là lìa tâm hôn trâm và trạo cử; 
trì nghĩa là duy trì tâm ý vào một đôi tượng duy 
nhất. Đăng trì là trạng thái của tâm ngưng tụ 
vào một đối tượng duy nhất không tán loạn, do 
đó mà tuệ giác cũng như sự an lạc sinh khởi. Vì 
vậy, đăng trì cũng còn gọi là đắng dẫn hay đẳng 
chí. Đăng dẫn, nghĩa là từ đăng trì mà dẫn sinh 
các công đức của thiền định, trí tuệ, thần thông 
và từ bi. Và cũng từ đăng trì mà có thể dẫn đến 
những địa vị giác ngộ thù thắng. Samadhi còn 
địch là tam muội, chánh định, chánh thọ, chánh 
tâm hành xứ.... 

Như vậy, Kim cang tam muội là thiền định 
kim cang. Vậy, thiền định này là gì? Ma ha Bát 
nhã Ba la mật kinh 3 nói: “Kim cang tam muội 
giúp cho người tu tập nhanh chóng chứng được 
giác ngộ”. (Đại Chính 8, tr 237c25 - 238a2?). 
Kinh Đại bát Niết bàn 2, lại nói: “Chứng nhập 


BÀ») 


Thích Thái Hòa 
Km cang tam muội, thì thây được Phật tính”. 
(Đại Chính 12, tr 372b12). Và kinh Bát Nhã, 
luận Đại Trí Độ giải thích: - An trú ở tam muội 
này, thì có khả năng phá thủng các tam muội 
khác. - Tam muội này đối với các pháp đều 
thông đạt và khiến cho mỗi loại tam muội ây 
đều có tác dụng. - Tam muội này có khả năng 
phá sạch tất cả pháp, nhập vào Niết bàn tuyệt 
đối. (Tham khảo Đại Trí Độ Luận 47, Đại 
Chính 25, tr 396b - 398&c). 

Sa môn Nguyên Hiểu, ở trong Kim Cang 
Tam Muội Kinh Luận I, cũng nói răng: “Vì 
không có cái gì là không phá trừ, nên gọi là 
Kñm cang tam muội”. (Đại Chính 34, tr 962a). 

Như vậy, Kim Cang Tam Muội Kinh là 
kinh đức Phật dạy về thiên định Kim cang; dạy 
về thiền định của Kim cang: dạy về thiên định 
như Kim cang: dạy về thiền định ở trong Kim 
cang và Kim cang chính là Thiền định. 


26 


Thích Thái Hòa 

Nếu nói theo nghĩa của dụ và pháp, thì ở 
trong để kinh này nêu lên đủ cả hai nghĩa ấy. 
Kim cang là dụ và tam muội là pháp. Pháp 
thiên định hay tam muội nêu lên trong đề kinh 
chuyền tải có bảy nghĩa: 

I- Pháp thiền định đức Phật dạy ở trong 
kinh này ví như Kim cang. Kim cang có khả 
năng chặt đứt và phá hoại đối với tất cả những 
khoáng vật khác, thì thiền định đức Phật dạy ở 
trong kinh này cũng vậy, nó có khả năng chặt 
đứt và phá hoại hết thảy mọi hình tướng huyễn 
hóa của ngã và pháp để hiển thị vô tướng của 
ngã và pháp hay là hiến thị pháp chân thực vô 
sanh. Như trong kinh đức Phật nói: “Này thiện 
nam tử! Nếu dùng vô sanh mà hóa độ chúng 
sanh nơi huyễn hóa, thì không có chúng sanh 
nảo là không hóa độ, nên sự hóa độ ấy rất lớn, 
khiến cho những chúng sanh ấy đêu xa lìa được 
ngã và pháp. Tất cả ngã và pháp xưa nay vốn 


rồng lặng. Nếu đạt được tâm rồng lặng, thì 


2 


Thích Thái Hòa 
tâm ấy không phải là huyễn hóa. Không huyễn, 
không hóa là được võ sanh. lâm võ sanh 
ngay nơi không huyện hóa”. (Đại Chính 9, tr 
366b14). 

“Này Bồ tát! Tất cả tướng của tâm xưa 
nay không có nguồn gốc, vốn rồng lặng, vô 
sanh, không có nguồn sốc xứ sở. Nếu tâm vô 
sanh là vào rồng lặng. Cõi tâm rỗng lặng là 
đạt tâm không. Này thiện nam tử! Tám không 
có hình tướng, không có hình tướng của tám, 
không có hình tướng của ngã. Hình tướng của 
tất cả pháp cũng đêu như vậy”. (Đại Chính 9, tr 
366b20). 

Như vậy, Km cang tam muội là vô tướng, 
có khả năng chặt đứt và đâm thủng mọi hình 
tướng của ngã và pháp, khiến cho tất cả chúng 
sanh và những vị đang tu học trong giáo pháp 
nhị thừa đều chứng nhập nhất vị hay thực tế. 
Nhất vị hay thực tế là chân lý giải thoát rốt ráo 
tối hậu, mà đức Phật muốn chỉ bày cho hết thảy 


28 


Thích Thái Hòa 
chúng sanh. 

2- Pháp thiền định đức Phật dạy ở trong 
kinh này, ví như Kim cang. Kim cang có khả 
năng chặt đứt và phá hoại đối với tất cả những 
khoáng vật khác, thì thiền định đức Phật dạy ở 
trong kinh này cũng vậy, nó có khả năng chặt 
đứt mọi vướng mắc đối với tât cả tánh và tướng 
của tâm, để hiển thị tướng và tánh vô sanh của 
tâm. Như trong kinh đức Phật dạy: “7đ võ 
sanh, vô nhân là không có hình tướng. Ví như 
bản tính của lửa, tuy ở trong gô, nhưng vì bản 
tánh quyết định của nó không có xứ sở, nên 
chỉ có danh từ, tánh của nó không thể thủ đắc. 
Muốn giải thích lý của nó, chỉ nêu lên danh 
xưng giả định. Tướng của danh xưng đã không 
thể thủ đắc, thì tướng của tâm cũng vậy, không 
thấy xứ sở, biết tâm như thế là tâm vô sanh. 

Này thiện nam tử! Tánh và tưởng của tâm 
ấy, lại như quả A-ma-lặc, vốn không phải tự 


sanh, không sanh từ cải khác, Không cộng sanh, 


BÁC, 


Thích Thái Hòa 
không sanh từ nhân, không phải võ sanh. Vi 
sao? Vì do duyên thay đổi, duyên khởi không 
phải sanh, duyên hết chăng phải diệt, ẩn hiện 
đều vô tướng, lý tánh căn nguyên đêu tịch diệt, 
không có xứ sở, không thấy chỗ trú, do tính 
quyết định. Tính quyết định ấy, cũng không 
phải là đồng nhất, không phải là dị biệt, không 
phải là gián đoạn, không phải là thường hằng, 
không phải là nhập, không phải là xuất, không 
phải là sanh, không phải là diệt, la xa bốn luận 
chưng, dưt bạt mọi ngôn ngữ. lánh của tấm 
võ sanh cũng lại như vậy”. (Đại Chính 9, tr 
367c4). 

Như vậy, Kim cang tam muội là tướng và 
tánh của tâm vô sanh, có khả năng chặt đứt và 
xuyên thủng tất cả tánh và tướng do tâm chấp 
thủ ngã và pháp phơi bày, để đưa tánh và tướng 
của ngã và pháp trở lại với tự tướng, tự tánh 
rỗng lặng, vôn tịch diệt ở nơi tự tâm vô sanh. 


30 


Thích Thái Hòa 

3- Pháp thiền định đức Phật dạy ở trong 
kinh này, ví như Kim cang. Kim cang có khả 
năng chặt đứt tật cả những khoáng vật khác, 
thì thiền định đức Phật dạy ở trong kinh này là 
nhất giác, có khả năng chặt đứt tất cả vọng giác 
của chúng sanh, đề đưa họ hội nhập bản giác. 
Như trong kinh đức Phật dạy: “Các Đáng Toàn 
Giác - Như Lai, thường sử dụng nhất giác mà 
chuyển hóa các tình thức, nhập vào thức thanh 
tịnh. Vì sao? Vì bản giác tất cả chúng sanh đều 
vốn có, nên thường sử dụng nhất giác, để giác 
ngộ đối với các loại chúng sanh, khiến cho tất 
cả đêu nhập được bản giác, để giác ngộ được 
rằng, các tình thức đêu là rồng lặng vô sanh. Vì 
bản tánh quyết định, vốn không hệ có sự biến 
động”. (Đại Chính 9, tr 368b14). 

Như vậy, Kim cang tam muội là nhất giác 
có khả năng chặt đứt và xuyên thủng tất cả các 
giác của hết thảy hữu tình, cũng như nhị thừa 
và đưa tất cả các giác ấy hội nhập bản giác. 


5l 


Thích Thái Hòa 

4- Pháp thiền định đức Phật dạy trong kinh 
này, ví như Kim cang. Kim cang có khả năng 
chặt đứt tất cả những khoáng vật khác, thì thiên 
định không mặc kẹt ở nơi không của kinh này 
có khả năng chặt đứt mọi mắc kẹt và xuyên 
suốt các không, để hội nhập thực tế là chân lý 
tối hậu của giải thoát và giác ngộ. Như kinh 
đức Phật dạy: “Không mắc kẹt nơi không; có 
mà không mắc kẹt nơi có; không phải không 
hay không phải có. Pháp chắng có, tức là 
không mắc kẹt nơi không; tướng chăng không, 
tức là không mắc kẹt nơi có. Không thể sử dụng 
sự hiểu biết đối đãi giữa có và không, mà có 
thể hiển bày được như lÿ”. 

Này Bồ tát! Mọi hình tướng của nghĩa đếu 
không có tên gọi, không thể nghĩ bàn. Vì tên 
øọi không phải là tên gọi, mà cũng không phải 
không nơi tên gọi; nghĩa lý không phải là nghĩa 
lý mà không phải không nơi nghĩa lý”. (Đại 
Chính 9, tr 369b19). 


32 


Thích Thái Hòa 

Như vậy, Kim cang tam muội là không trú 
ở nơi không, có khả năng chặt đứt và xuyên 
thủng, không những đổi với chúng sanh tu tập 
mắc kẹt nơi hữu, mà còn mắc kẹt nơi vô và 
ngay cả mọi danh và mọi nghĩa, để thể nhập 
thực tại chân như. Thể nhập thực tại chân như 
là không mắc kẹt nơi tướng và tánh của chân 
như. Người nào tu tập không mặc kẹt vào 
tướng và tánh ấy, là người có khả năng hội 
nhập với bến bờ giác ngộ chân thực. 

5- Pháp thiền định đức Phật dạy ở trong 
kinh này, ví như Kim cang. Kim cang có khả 
năng chặt đứt mọi khoáng vật, thì thiền định 
của kinh này là an trú nơi &hông-nghĩa đề chặt 
đứt và xuyên suốt các nghĩa, nhằm hiển thị đệ 
nhất nghĩa là nghĩa lý như như của vạn hữu. 
Như trong kinh đức Phật dạy cho Tôn giả Xá- 
lợi-phất răng: “7a thuyết pháp là do vì Tôn 
giả và chúng sanh ở trong sanh tử mà thuyết. 


Thuyết pháp mà không thể thuyết, đó mới gọi là 


33 


Thích Thái Hòa 
thuyết pháp. Ý nghĩa và lời nói được ta thuyết 
không phải là văn. Ngôn nơữ và văn tự chung 
sanh nói không phải là nghĩa. Ngôn ngữ không 
phải là nghĩa, vì nó đêu là hư vô, trồng rỗng. 
Ngôn ngữ của hư vô, trồng rồng là ngôn ngữ 
không có nơi nghĩa. Ngôn ngữ không có nơi 
nghĩa đêu là ngôn ngữ hư dối. 

Ngôn ngữ nơi nghĩa chán nhự là như- 
thực-không, chứ không phải trồng không. Như- 
thực-không mà chẳng phải thực, vì nó lìa hắn 
hai tướng đối đãi. Trung đạo mà không phải 
ở giữa. Pháp không phải là ở giữa, vì nó la 
hẳn cả ba tướng (bên này, bên kia và ở giữa), 
không thấy có xứ sở. Nói Như và Như-như, như 
ấy không phải là hữu hay vô, không phải là 
hữu đối đãi với vô. Như không phải là vô hay 
hữu, hay hữu không phải là hữu, mà như ấy 
không ở nơi hữu hay vô gì cả. Vì vậy, thuyết mà 
không thuyết gì cả. Ngôn thuyết không ở nơi 


chán như, chân như không hiện hữu ở nơi chán 


34 


Thích Thái Hòa 
như, nên mới gọi là chân như `”. (Đại Chính 9, tr 
371al3). 

Như vậy, Không - nghĩa là Kim Cang Tam 
Muội của kinh này, nó có khả năng chặt đút và 
xuyên thủng mọi nghĩa được biểu hiện từ tâm 
chấp ngã và pháp, để đưa mọi ý nghĩa ây hội 
nhập vào đệ nhất nghĩa. Đệ nhất nghĩa là tánh 
chân thực của &#ông, là thể tính Niết bàn tịch 
tịnh chân thực. 

6- Pháp thiền định đức Phật dạy trong kinh 
này, ví như Kim cang. Kim cang có khả năng 
chặt đứt và đầm thủng các khoáng vật, thì thiền 
định về ba hành và ba không ở trong kinh này 
có khả năng chặt đứt và đâm thủng các hành và 
các không, thâu nhiếp hết thảy pháp môn vào ở 
nơi ba hành và ba không này, khiến cho tất cả 
đều hội nhập Như Lai tạng. Như đức Phật dạy 
cho Trưởng giả Phạm Hạnh răng: “Này Trưởng 
giả! An trú nơi Phật đạo duy nhất là chứng 
được ba hành. Ba hành là: I- Tùy sự thủ hành: 


cm) 


Thích Thái Hòa 
Hành thủ chứng là do tùy thuận sự tướng. 2- 
Tùy thực thủ hành: Hành thủ chưng là do tùy 
thuận các thức. 3- Tùy như thủ hành: lành thủ 
chưng là do tùy thuận chân như `. 

“Này Trưởng giả! Ba hành như vậy, là 
thâu nhiếp hết thảy pháp môn. Hết thảy pháp 
môn đếu hội nhập vào ba hành này. Người nào 
Chứng nhập ba hành này, người ấy ở nơi tướng 
rồng lặng không sinh khởi. Người nảo chứng 
nhập được như vậy, có thể bảo rằng người ấy, 
chưng nhập kho tàng của Như lại. Người nào 
chứng nhập kho tàng Như lai, người ấy chứng 
nhập mà không chưng nhập ơi cả `. (Đại Chính 
9,tr 372al). 

Ngoài ba hành, đức Phật còn dạy cho 
Trưởng giả Phạm Hạnh về tứ trí và những tác 
dụng lớn lao của nó, không những về mặt tu 
chứng, mà còn về mặt hóa độ chúng sanh nữa. 
(Đại Chính 9, tr 372a9-12). Và, Ngài còn dạy 
thực hành Tam tam muội có đại dụng trong 


36 


Thích Thái Hòa 
và ngoài không xâm đoạt lẫn nhau. Tam tam 
muội gồm: - Không tam muội: Thiền định ở nơi 
không. - Vô tướng tam muội: Thiên định ở nơi 
vô tướng. - Vô tác tam muội: Thiền định ở nơi 
vô tác. (Đại Chính 9, tr 372al4- 21). 

Như vậy, ba hành và tam tam muội là Kim 
cang tam muội của kinh này, nó có khả năng 
chặt đứt và xuyên suốt các hành và các tam 
muội khác, khiến cho người hành trì có khả 
năng chặt đứt sự vướng mắc đối với các hành 
và các tam muội, mà hội nhập Như lai tạng, 
nhất vị, nhất thừa hay nhất Phật đạo. 

7- Pháp thiền định đức Phật dạy ở trong 
kinh Kim Cang Tam Muội này, không đơn 
thuần chỉ là định mà còn là tuệ. Không đơn 
thuân là trí mà còn là cảnh. Chính định ấy là trí 
và chính trí ây là cảnh. Cảnh của trí là tịnh độ. 
Cảnh và trí không hai. 

Trí tuệ tóm lược có bốn: - Trí quyết định: 
Nghĩa là trí ấy tùy thuận theo chân như. - Trí 


37 


Thích Thái Hòa 
không nhất định: Nghĩa là trí phương tiện, sử 
dụng để phá trừ các bệnh cô chấp. - Trí Niết- 
bàn: Nghĩa là trí tuệ loại trừ cái biết thoáng 
chốc đối với lăn mức chân thực. - Trí tuyệt đôi: 
Nghĩa là trí tuệ chứng nhập Phật đạo toàn vẹn, 
như thực. (Đại Chính 9, tr 372a9). 

Trong bốn trí ấy, trí tuyệt đối là trí Kim 
cang tam muội, có khả năng chặt đứt và xuyên 
suốt các trí đề hội nhập nhất trí là Phật trí. Phật 
trí là do ở trong Kim cang tam muội quán chiêu 
mà sinh khởi. Nên, Bồ tát Địa Tạng thưa đức 
Phật răng: “Bạch đức Thế Tôn! Biết có, nhưng 
không phải là thực, vì chúng như sóng nắng. 
Biết thực, nhưng không phải là không, vì chúng 
như tánh lửa sinh. Người nào quán chiếu được 
như vậy là người có trí tuệ ”. 

“Đức Phát dạy, đung như vậy. Vì sao? Vì 
người ấy là người có sự quản chiếu chân thực. 
Quản chiếu tướng và không phải tướng, đếu là 
nhất như, bình đăng, vắng lặng. Vì rồng lặng 


38 


Thích Thái Hòa 
chấp thủ nơi không và do ta pháp - không, nên 
thấy được Phật. Do thấy được Phát, nên không 
chảy theo ba dòng. Ba con đường giải thoát ở 
trong Đại thừa, đêu nhất thể không có tự tánh. 
Vì không có tự tảnh, nên không; vì không, nên 
VÕ fớng, VÌ VÔ tướng, nên VÔ tác, VÌ VÔ tác, 
nên vô cẩu; vì vô câu, nên vô Hguyện, Vì VÔ 
nguyện, nên biết rõ nghiệp, cần phải tịnh tâm; 
vì tâm thanh tịnh, nến thấy được Phát; do thấy 
được Phật, liên sanh tịnh độ”. (Đại Chính 9, tr 
373b19). 

Như vậy, tuyệt đối trí là trí của Kim cang 
tam muội. Trí ây do tu tập pháp - không của 
Km cang tam muội mà thành tựu và thành tựu 
trí ấy là thấy pháp thân của Phật và hội nhập 
tịnh độ của các Ngài. Trí ấy là trí xuyên suốt 
với cảnh. Trí và cảnh nhất như. Trí và cảnh ấy 
là trí và cảnh của Kim cang tam muội. Tam 
muội là trí, Kim cang là cảnh. Trí và cảnh là 
một. Trí tịnh nên cảnh tịnh. Trí và cảnh như 


39 


Thích Thái Hòa 
vậy là trí cảnh của tịnh độ. 

Ý nghĩa trí và cảnh nhất như, thanh tịnh 
này, ở trong kinh Đại Bát Nhã, đức Phật đã 
nói với Tôn giả Thiện Hiện như sau: “Nảy 
Thiện Hiện! Vì tất cả trí ở nơi trí thanh tịnh, 
nên thanh tịnh là sự rồng lặng ở bên trong. Do 
thanh tịnh là sự rồng lặng ở bên trong, nên 
thanh tịnh ở nơi pháp thiên định, không còn hai 
loại phân biệt và võ phán biệt, vì hai loại ấy đã 
bị đoạn tận `. (Nan tín giải phẩm, Đại Bát Nhã 
Kinh, cuỗn 261, Đại Chính 6, tr 319c12). 

Do đó, trí và cảnh thanh tịnh, nhất như là 
một trong những ý nghĩa rốt ráo của tên kinh 
Km cang tam muội này. 

Và như vậy, đề kinh Kim Cang Tam Muội 
tóm lược có bảy nghĩa chính, như đã trình bày 
ở trên. Kim cang tam muội là vậy, nên ở kinh 
Đại bát Niết bàn, đức Phật dạy: “Này Bồ tát đại 
sĩ! Người tu tập Đại Niết bàn được Kim cang 
ÍAM IHUỘI, an TU Ở ÍFOHĐ AI HHUỘI ấy, thì có 


40 


Thích Thái Hòa 
thể phá tan tất cả pháp”. (Niễt Bàn Kinh 24, 
Đại Chính 12, tr 5090). 

Kinh Kim Cang Tam Muội còn có tên 
là Bất khả tư nghị, quá khứ chư Phật chi sở 
hộ niệm, năng nhập Như lai nhất thiết trí hải. 
Nghĩa là tên gọi của kinh này là Không thể nghĩ 
bàn, được sự hộ niệm của chư Phật quá khứ, có 
khả năng chứng nhập biến trí tuệ toàn giác của 
Như lai. 

Sở đĩ, kinh có tên như vậy, vì pháp được 
trình bày ở trong kinh này là nắm giữ toàn bộ 
hết kinh pháp, là thâu nhiếp tinh yếu của tất cả 
kinh, là tông chỉ của pháp ở nơi pháp của các 
kinh. Vì vậy, tên kinh còn gọi là Nhiếp Đại 
Thừa Kinh, hoặc còn gọi là Vô Lượng Nghĩa 
Tông. (Đại Chính 9, tr 374a24). 

Kinh này gọi là Nhiếp Đại Thừa Kinh, 
vì từ nơi bản giác mà phát khởi hạnh nguyện 
và ngay nơi tục để cũng như chơn để mà khởi 
nhập nhất thừa hay nhất vị. Sa môn Nguyên 


4I 


Thích Thái Hòa 
Hiểu giải thích ở trong Kim Cang Tam Muội 
Kinh Luận l1, răng: “Không có chỗ nào là 
không thiết lập, nên gọi là Nhiếp đại thừa 
kinh”. (Đại Chính 34, tr 96 la). 

Kinh này gọi là Võ Lượng Nghĩa Tông, 
vì tông chỉ của kinh này là Nhất vị vô sở đặc, 
nhưng không phải là không đắc. Do từ tông 
chỉ đó mà các pháp môn được khai triển thành 
Nghĩa tông vô lượng. Cũng ở trong Kim Cang 
Tam Muội Kinh Luận 1, Sa môn Nguyên Hiểu 
đã giải thích “Tát cả tông nghĩa không ra ngoài 
hai, nến gọi là Vô lượng nghĩa tông”. (Đại 
Chính 34, tr 961a). 


42 


Thích Thái Hòa 
Đặc Điểm Của Kinh Kim Cang Tam 
Muội 


1-Tông Yếu: 

Theo Sa môn Nguyên Hiểu, tông yếu của 
kinh này có hai loại gôm hợp và khai. 

Đối với hợp, kinh này lây Nhất vị làm chủ 
yếu để thực hành thiền quán, nên Nhất vị quán 
hạnh là tông của kinh này. 

Đôi với khai, kinh lấy Thập trùng pháp 
môn làm tông. Trong Thập trùng pháp môn ấy, 
mỗi pháp môn đều bao gồm cả chín pháp môn 
còn lại. Vì vậy, mười mà một; một mà mười. 
Một không ra ngoài mười, mười không ra ngoài 
một. Nghĩa là mười trùng pháp môn không ra 
ngoải nhất quán hạnh, vì trong nhất quán hạnh 
có chín hạnh quán kia. Vì vậy, Nguyên Hiểu 
giải thích, Tông yêu của kinh này, khai không 
thêm một, hợp không giảm mười, nên “bất tăng 
bất giảm” là tông yếu của kinh này vậy. (Đại 
43 


Thích Thái Hòa 
Chính 34, tr 0961a22). 

Trong Kim Cang Tam Muội Kinh Tự, 
được giữ lại ở trong Khóa Hư Lục, vua Trần 
Thái Tông (1218 - 1277), đã viết tông yếu 
của kinh này như sau: “Trẫm nghe, bản tánh 
ngưng huyện, chân tâm trong lặng, tròn khuyết 
đều dứt, không phải trí của tánh lây đâu xét tỏ 
ngọn nguôn, hợp tan dứt bặt, chỗ mắt tai đâu 
thể dự phần ảnh hưởng. Có, không xóa sạch, 
đạo tục san bằng. Ngang nhiên một mình tôn 
tại, nghiễm nhiên siêu việt không ngoài. Đó 
là dòng tông yêu của tự tánh kim cang vậy”. 
(Khóa Hư Lục, Việt Nam Phật Điển Tùng San, 
1942). 

Theo Viên Trừng - Trạm Nhiên (1561 - 
1626), kinh này lấy “chân không thực tướng” 
làm tông. (Tục Tạng Kinh 35, tr 02l17a). Và 
theo Nhân Sơn - Tịch Chân, đời Thanh, kinh 
này lây bản giác và thỉ giác làm tông. Thực 
tướng vô tướng làm thể. Tông thông và Thuyết 


44 


Thích Thái Hòa 
là dụng. Dụng và thê bảy phơi hỗ trợ nhau 
(Km Cang Tam Muội Kinh Thông Tông 
Ký,Tục Tạng Kinh 35, tr 257c13). 

2- Giáo Học: 

Trong cuộc đời hoăng pháp, đức Phật luôn 
luôn căn cứ vào Tứ tất đàn để thuyết pháp giáo 
hóa chúng sanh, đúng lý, đúng cơ và đúng thời, 
để giúp chúng sanh chuyển hóa khổ đau, sống 
đời giải thoát; chuyển hóa mê lầm sống đời 
giác ngộ, đúng với nghĩa lý rốt ráo của Đệ nhất 
nghĩa tất đàn. 

Tứ tất đàn gồm: Thế giới tất đàn, Vị nhân 
tất đàn, Đối trị tất đàn, Đệ nhất nghĩa tất đàn. 

- Thê giới tất đàn: Đức Phật thành tựu đối 
với thế giới là do Ngài tùy thuận theo các pháp 
thế gian để giảng dạy giáo pháp do tự thân Ngài 
chứng ngộ. Chắng hạn, thế gian là vô thường, 
thì Ngài nói là vô thường và Ngài đã sử dụng 
những ngôn ngữ của thê gian để diễn tả về tính 
chất vô thường ây, đối với các pháp thuộc về 


45 


Thích Thái Hòa 
thế gian như năm uấn, mười hai xứ, mười tắm 
ĐIỚI, khổ đề, tập đế,... Và chính nơi những 
pháp thế gian ấy, đức Phật lại chỉ rõ nhân 
duyên sinh khởi của chúng và bản thể không 
sinh diệt của chúng, khiến cho những người 
trong thê gian, khi nghe Phật thuyết pháp liền 
sinh khởi được chánh kiến, chánh trí và sinh ra 
hỷ lạc giải thoát. 

Như vậy, hoằng pháp băng phương pháp 
Thế giới tật đàn, đức Phật thuyết pháp không 
phải chỉ đúng cơ, đúng thời mà còn đúng lý, 
đem lại niễm vui chính đáng và hướng thượng 
cho thê gian nữa. Vì vậy, Thế giới tất đàn còn 
øọI1 là Lạc dục tật đàn. 

- VỊ nhân tất đàn hay còn gọi là Các các vị 
nhân tất đàn: Đức Phật thuyết pháp, giáo hóa 
thành tựu là do Ngài trình bày pháp một cách 
thực tiễn và có thê ứng dụng đối với từng căn 
cơ, trình độ và hoàn cảnh của mọi người. Đối 
với căn cơ của người nghe như thế nào, thì 


46 


Thích Thái Hòa 
Ngài trình bày pháp như thê ây, để cho người 
nghe có thê phát khởi niềm tin đối với chánh 
pháp và thực hành theo pháp, khiến cho họ 
khởi sanh được chánh kiến, chánh trí và sinh ra 
hỷ lạc. 
Như vậy, hoăng pháp băng phương pháp 
Vị nhân tất đàn, đức Phật thuyết pháp không 
phải chỉ đúng cơ, đúng thời mà còn đúng lý, có 
khả năng phát khởi và nuôi lớn thiện căn nơi 
người nghe, khiến cho họ có thể tu tập tiến tới 
thành tựu các thiện pháp tối hậu nữa. Vì vậy, 
Vị nhân tất đàn còn øọI là Sanh thiện tật đàn. 

- Đối trị tất đàn: Đối trị tất đàn có 
nghĩa là chuyển hóa thành tựu. Pháp đức Phật 
dạy, nhằm nhăm tới chuyên hóa những phiền 
não nơi tâm chúng sanh. Những chúng sanh 
sống nặng về tham dục, thì Ngài dạy quán 
chiêu về sự bất tịnh của các dục, hay là những 
nguy hiểm do các dục đem lại, hoặc Ngài dạy 
về những tính chất hư ảo của các dục,... khiến 


47 


Thích Thái Hòa 
cho người kia hiểu rõ tác nhân và khổ quả của 
nó, nhằm hướng tới đời sống ly dục tịch tịnh 
của Niết bàn. Nếu đối với những chúng sanh 
tâm đây sân hận, thì đức Phật thuyết pháp cho 
họ nghe những tai hại do lòng sân hận đem lại, 
hoặc lợi ích do tâm không sân hận đem lại và 
hướng dẫn cho họ thực hành quán chiếu từ bi. 
Hoặc có những chúng sanh tâm nặng về sĩ mê, 
tà kiến, thì đức Phật dạy cho giáo lý duyên 
khởi và thực tập quán chiêu sâu sắc đối với 
giáo lý ấy, để đoạn trừ tâm ngu si, nhằm sinh 
khởi chánh kiến và chánh trí,... Nghĩa là căn 
cơ của chúng sanh có nhiêu loại phiền não trói 
buộc, thì đức Phật sẽ vì họ mà trình bày nhiều 
phương pháp đối trị và chuyển hóa, khiến cho 
họ sinh khởi đời sống của chánh trí và chánh 
giải thoát. 

Như vậy, hoăng pháp băng phương pháp 
Đôi trị tất đàn, đức Phật đã tùy theo căn cơ của 
từng người, của từng loại chúng sanh, từng cấp 


468 


Thích Thái Hòa 
độ tu tập, để dạy cho họ những phương pháp 
đối trị và chuyển hóa phiền não thô hoặc tế, 
nhăm đạt tới lý chân thực, nên pháp được đức 
Phật dạy có nội dung Đối trị tất đàn, không 
những chỉ có khế cơ, khế thời mà còn cả khế 
lý nữa. Nhờ ở trong Đối trị tất đàn, đức Phật 
dạy pháp chuyền tải đầy đủ cả ba mặt như vậy, 
khiến cho người biết tu tập có khả năng đoạn 
trừ được các lậu hoặc ở trong sanh tử, nên Đối 
trị tất đàn cũng còn gọi là Đoạn ác tất đàn. 

- Đệ nhất nghĩa tât đàn: Nghĩa là sự thành 
tựu tuyệt đối. Đức Phật thuyết pháp bằng Thế 
giới tất đàn, Vị nhân tất đàn, Đối trị tất đàn với 
mục tiêu cuối cùng là đề hiển thị Đệ nhất nghĩa 
tật đàn. Nghĩa là hiển thị chân lý tuyệt đối mà 
Ngài muốn giảng dạy cho chúng sanh. Chân 
lý tuyệt đối mà đức Phật muôn giảng dạy cho 
chúng sanh là gì? Đó là tất cả chúng sanh đều 
có Phật tánh và đều có khả năng thành Phật. 
Muốn thành Phật, thì phải chứng nhập Phật 


49 


Thích Thái Hòa 
tánh. Muôn chứng nhập Phật tánh, thì phải từ 
nơi tâm bô đề hay từ bản giác mà phát khởi đại 
nguyện lợi hành, giáo hóa hết thảy chúng sanh 
băng những hạnh vô tướng.... khiến cho tất 
cả chúng sanh đều nhập vào lý tánh tuyệt đối. 
Nên, Đệ nhất nghĩa tất đàn còn gọi là Nhập lý 
tất đàn. 

Đối với Tứ tất đàn này, Ngài Long Thọ 
nói: “Trong Tứ tất đàn đã thâu nhiếp hết thảy 
mười hai thể loại của kinh và tám vạn bốn ngàn 
pháp tạng đều là thực, mà hoàn toàn không có 
øì mâu thuẫn nhau. Trong Phật pháp hết thảy 
đều là thực. Có pháp thực, vì theo nghĩa của 
Thế giới tất đàn; có pháp thực, vì theo nghĩa 
của Các các vị nhân tất đàn; có pháp thực, vì 
theo nghĩa của Đối trị tất đàn và có pháp thực, 
vì theo nghĩa của Đệ nhất nghĩa tất đàn. (Duyên 
Khởi Luận - Đại Trí Độ Luận l1, Đại Chính 25). 

Như vậy, mỗi thời đức Phật thuyết pháp, 
thì ngay trong pháp được thuyết bởi Ngài, đều 


20 


Thích Thái Hòa 
chuyên tải đủ cả Tứ tất đàn. Ba tất đàn trước là 
phương tiện và tất đàn sau cùng là cứu cánh. 
Cứu cánh không rời phương tiện, cứu cánh có 
mặt ngay nơi những phương tiện mà đức Phật 
đang sử dụng để thuyết pháp. Nghĩa là trong 
khi đức Phật thuyết pháp, Ngài đang sử dụng 
những phương tiện của thê gian đề ngôn thuyết, 
và sử dụng những pháp đang hiện hữu ở trong 
thế gian để chỉ bày, thì những phương tiện ấy, 
không phải là những phương tiện đơn thuần 
mà là những phương tiện có nội dung và có tác 
dụng hiến thị lý tính, tức là hiển thị Đệ nhất 
nghĩa tất đàn. 

Đặc biệt ở trong giáo học kinh Kim Cang 
Tam Muội nảy, mỗi phần pháp thoại ngăn của 
đức Phật dạy cho thính chúng hay cho người 
hỏi, đều hàm chứa đây đủ phương pháp thuyết 
giáo theo Tứ tất đàn này. Và đặc biệt hơn nữa, 
là ngay nơi Thê giới tất đàn, Ngài hiển thị ngay 
Đệ nhất nghĩa tất đàn; ngay nơi Vị nhân tất đàn, 


ni 


Thích Thái Hòa 
Ngài hiển thị ngay Đệ nhất nghĩa tất đàn; ngay 
nơi Đối trị tật đàn, Ngài hiển thị ngay Đệ nhất 
nghĩa tât đàn và ngay nơi Đệ nhất nghĩa tất đàn, 
Ngài lại hiển thị ngay nghĩa rốt ráo tột cùng của 
pháp thoại. 

Chăng hạn, ở phẩm Vô tướng pháp của 
kinh này, Bồ tát Giải Thoát đã hỏi đức Phật 
răng: “Bạch đức Thế Tôn! Tất cả chúng sanh, 
nếu cho rằng có tướng của ngã, có tướng của 
tâm, thì sử dụng pháp gì để giác ngộ cho họ, 
khiến cho họ ra khỏi những sự trôi Đuộc ấy?” 

Đức Phật dạy: “Này thiện nam tử! Nếu có 
người nào cho răng có ngã, thì hãy hướng dân 
cho họ quán chiếu mười hai nhân duyên. Mười 
hai nhân duyên vốn từ nơi nhân quả. Từ những 
chung tứ vận hành nơi tâm mà nhân quả được 
hưng khởi. Tâm còn không có thực, huống nữa 
là thân `. 

“Nếu có người nào chấp hữu ngã, thì 
hướng dẫn cho họ vắng lặng ngay nơi kiến 


SZ 


Thích Thái Hòa 
chấp hữu. Nếu có người nào chấp vô ngã, thì 
hướng dẫn cho họ vắng lặng ngay nơi kiến 
chấp vô. Nếu có người nào chấp tâm sanh, thì 
hướng dân cho họ văng lặng ngay nơi tự tánh 
tịch diệt. Nếu có Hgưởi nào chấp sự tịch diệt 
của tâm, thì hướng dẫn cho họ vắng lặng ngay 
nơi bản tánh sanh. Vắng lặng là thấy tánh, 
chính đó là hội nhập thực ft. Vì sao? Vì sanh 
vốn không diệt; vì diệt vốn không sanh. Không 
diệt, không sanh; không sanh, không diệt, hết 
thảy pháp cũng đếu như vậy”. (Đại Chính 9, tr 
366b23). 

Trong bài pháp thoại này, đức Phật dạy: 
“Nêu có người nào cho rằng có ngã, thì hãy 
hướng dẫn cho họ quán chiếu mười hai nhân 
duyên”. Phần pháp thoại này, đức Phật dạy 
chứa đựng gôm: Vị nhân tất đàn và đối trị tật 
đàn. 

Ngài lại dạy tiếp: “Mười hai nhân duyên 
vốn từ nơi nhân quả. Từ những chủng tử vận 


hs) 


Thích Thái Hòa 
hành nơi tâm mà nhân quả được hưng khởi”. 
Phần pháp thoại này, đức Phật đã hiến thị lý 
tính của các pháp duyên khởi nhân quả thuộc 
Thế giới tất đàn. Và chuyển Thê giới tất đàn, 
Vị nhân tất đàn và Đối trị tất đàn thành Đệ 
nhất nghĩa tất đàn, nên Ngài lại dạy tiếp: “Tâm 
còn không có thực, huống nữa là thân”. Đây 
là phần, đức Phật chuyển Thê giới tất đàn, Vị 
nhân tất đàn và Đối trị tất đàn thành Đệ nhất 
nghĩa tất đàn. 

Và phân pháp thoại tiếp theo, đức Phật 
dạy cho Bồ tát Giải Thoát rằng: “Nếu có người 
nào chấp hữu ngã, thì hướng dân cho họ văng 
lặng ngay nơi kiến chấp hữu. Nếu có người nào 
chấp vô ngã, thì hướng dẫn cho họ văng lặng 
ngay nơi kiến chấp vô. Nếu có người chấp tâm 
sanh, thì hướng dân cho họ vắng lặng ngay nơi 
tự tánh tịch diệt. Nếu có HOQHỞI Hảo chấp sự 
tịch diệt của tâm, thì hướng dân cho họ văng 


lạng ngay nơi bản tánh sanh. Văng lạng là thấy 


54 


Thích Thái Hòa 
tảnh, chính đó là hội nhập thực tễ...”. 

Qua phân pháp thoại này, ta thấy răng, đức 
Phật đã hiện thị Đệ nhất nghĩa tất đàn ngay nơi 
Thế giới tất đàn, ngay nơi Vị nhân tất đàn và 
ngay nơi Đối trị tất đàn. Chính đây là một trong 
những điểm đặc biệt của giáo học kinh này. 

Tông Thiên Thai của Phật giáo Trung Hoa 
ở thế kỷ thứ sáu, đã chia giáo pháp đức Phật 
thành bốn giáo gồm: Tạng giáo, chỉ cho giáo lý 
Nguyên thủy hay Tiêu thừa; Thông giáo là giáo 
lý bao øôm cả Tiêu thừa và Đại thừa; Biệt giáo 
là giáo lý thuân Đại thừa và Viên giáo là giáo 
lý rốt ráo viên mãn mà bản hoài đức Phật muốn 
giảng dạy sau cùng. 

Tông này đã phối hợp răng, Tứ thánh để 
được đức Phật trình bày ở trong Tạng giáo là 
Sanh diệt Tứ để, và nó thuộc về Thế giới tất 
đàn. Tứ thánh để được đức Phật trình bày ở 
trong Thông giáo là Vô sanh Tứ đề, nó thuộc 
về Vị nhân tất đàn. Tứ thánh đề được đức Phật 


sả 


Thích Thái Hòa 
trình bày ở trong Biệt giáo là Vô lượng tứ đề, 
nó thuộc về Đối trị tất đàn. Tứ thánh để đức 
Phật trình bày ở trong Viên giáo là Vô tác tứ 
đế, nó thuộc về Đệ nhất nghĩa tất đàn. (Tham 
khảo Phật Quang Đại Từ Điển 2, 1758bc, 
1759a). 

Tông Thiên Thai đã phần định giáo pháp 
của đức Phật thành bỗn loại Tạng, Thông, Biệt, 
Viên; đã phân Tứ thánh đề thành bốn loại gồm: 
Sanh diệt tứ đế; Vô sanh tứ đề; Vô lượng tứ đề; 
Vô tác tứ để và phối hợp với bốn loại tất đàn 
như vậy, chỉ có tính cách giáo khoa, chú giải 
hơn là sự thể nghiệm giáo lý tương tức mà đức 
Phật đã dạy ở các kinh Bát nhã, Hoa nghiêm và 
ngay ở trong giáo học của kinh Kim cang tam 
muội này. 

Ngài Hiền Thủ (643 - 712), Tô thứ 3, Tông 
Hoa Nghiêm của Phật giáo Trung Hoa cũng 
đã có phán định giáo pháp đức Phật thành năm 
giáo gồm: I- Tiêu thừa giáo, giáo lý Phật giảng 


26 


Thích Thái Hòa 
dạy cho những vị có căn khí Tiểu thừa. 2- Đại 
thừa Thi giáo, còn gọi là Quyên giáo, giáo lý 
Phật giảng dạy cho những vị mới phát tâm Đại 
thừa. 3- Đại thừa Chung giáo, còn gọi là Thực 
giáo, giáo pháp Phật giảng dạy cho những vị 
phát tâm Đại thừa chân thực. 4- Đốn giáo, giáo 
pháp Phật dạy thắng cho những vị có căn khí 
Đại thừa không cần phải trải qua thứ lớp. 5- 
Viên giáo, là giáo pháp Phật dạy rốt ráo viên 
mãn Phật địa. (Hoa Nghiêm Ngũ GIáo Chương 
1. Phật Quang Đại Từ Điển 2, tr 114óa). 

Ngài Khuê Phong - Tông Mật (780 - 
841), Tổ thứ 5 của Hoa Nghiêm Tông, cũng 
phân giáo pháp Phật dạy thành năm giáo gôm: 
I- Nhân thiên giáo, giáo lý Phật dạy về nhân 
quả nghiệp báo thiện ác ba đời cho những vị tu 
tập Tứ thiên, Bát định... 2- Tiểu thừa giáo, giáo 
lý Phật dạy về lý ngã - không, để thực tập trí 
quán vô ngã, đoạn trừ các nghiệp liên hệ đến 
các loại căn bản phiên não như tham, sân, sI..., 


` 


Thích Thái Hòa 
chứng đắc ngã không - chân như. 3- Đại thừa 
Pháp tướng giáo, tương đương với Thi giáo, là 
giáo lý Phật dạy về lý sở biến của Duy thức. Tu 
tập các pháp Duy thức quán, Lục độ, Tứ nhiếp 
để nhiếp phục, đoạn trừ hai loại chướng ngại 
do phiền não và sở tri, chứng nhị không - chân 
như. 4- Đại thừa Phá tướng giáo, tương đương 
với Không ở Thi giáo. Phật dạy về lý của hết 
thảy pháp đêu rỗng lặng, nhằm quán chiêu lý 
vô nghiệp, vô báo, vô tu, vô chứng, để phá trừ 
các chấp cho răng, các pháp là có tướng nhất 
định. 5- Nhất thừa hiển tánh giáo, pháp Phật 
dạy dựa vào sự ân mật của phương tiện đề chỉ 
thăng tự tâm, tức là chân tính của bản giác, xa 
lia các chấp trước vọng tưởng, thây được trí tuệ 
rộng lớn của Như lai ngay ở trong tự thân. 
(Hoa Nghiêm, Nguyên Nhân luận, quyến 
trung, Phật Quang Đại Từ Điền 2, tr l 146ab). 

Với sự phán giáo của các Tổ sư Tông 
Thiên Thai và Hoa Nghiêm như vậy, đã có ảnh 


58 


Thích Thái Hòa 
hưởng nhất định trong việc phân loại giáo pháp 
của Phật đối với phân nhiêu các nhà chú giải 
Phật kinh về sau. 

Vì vậy, Sa môn Tịch Chấn cho rằng, kinh 
này thuộc giáo lý Nhất thừa Viên Đốn và là 
tông chỉ chân thực của chư Phật. (Tục Tạng 
Kinh 35, tr 254a3). 

Lại nữa, trong phân Huyền Đàm, Sa môn 
Tịch Chấn còn nói: “Xét răng, giải thích kinh 
giáo của Tông Thiên Thai, diễn giải huyền 
nghĩa theo năm lớp. Nghĩa do danh mà hiển 
thể, do thê mà minh tông, dựa vào tông mà 
biện dụng, sau đó mới phát minh giáo tướng. 
Hiền Thủ sớ giải kinh Hoa Nghiêm, trước hết 
mở bày phân biệt mười môn. Những điều này 
là yếu chỉ của hai nhà lập giáo. Nay, kinh Kim 
Cang Tam Muội, nhiếp đủ nghĩa uyên áo của 
năm địa vị tu chứng sau, ở trong mười địa vị 
Bỏ tát của kinh Hoa Nghiêm. Nên sẽ theo cách 
phân biệt mười môn để làm phân diễn tóm 


39 


Thích Thái Hòa 
lược”. (Huyền Đàm, Kim Cang Tam Muội 
Kinh Thông Tông Ký 1, Tục Tạng Kinh 35, tr 
255b1). 

Và vì vậy, trong Kim Cang Tam Muội 
Kinh Tự, Vua Trần Thái Tông nói: “Từ đời 
Hán bắt đầu, mở rộng tới nay: Thiên, Viên, 
Bán, Mãn, Nhất, không thiếu trong hòm ngọc; 
Đốn, Tiệm, Thực, Quyên, Vạn, có thừa trong 
rương báu. Kinh Kim Cang Tam Muội, há 
không phải là loại giáo học Viên, Mãn, Đốn, 
Thực đó sao?”. (Khóa Hư Lục, Việt Nam Phật 
Điển Tùng San, 1942). 

Như vậy, theo vua Trần Thái Tông, giáo 
học trong kinh Kim Cang Tam Muội, bao hàm 
đủ các giáo học, như các Tông Thiên Thai và 
Hoa Nghiêm đã phân loại, chứ không phải chỉ 
có một giáo loại. 

Nghiên cứu kinh Kim Cang Tam Muội, 
ta thây giáo học của kinh này là rút ra từ tinh 
hoa của các kinh, và xuyên suốt các tinh hoa ấy 


60 


Thích Thái Hòa 
thành Nhất thừa, Nhất giác, Nhất vị, Nhất nhân, 
Nhất quả, Nhất tâm, Nhất cảnh, Nhất quán, 
Nhất hạnh, Nhất tướng, Nhất tánh, Nhất thể, 
Nhất dụng, Nhất trí, Nhất lý,... 

Vì vậy, giáo học kinh Kim Cang Tam 
Muội bao gồm hết thảy các giáo học. Nên, vua 
Trần Thái Tông nói: “Kinh Kim Cang Tam 
Muội, há không phải là giáo lý Viên, Mãn, 
Đồn, Thực đó sao?”. 

Tuy nhiên, dù các Ngài lập giáo có phân 
chia giáo pháp đức Phật thành Tạng, Thông, 
Biệt, Viên hay Thỉ, Chung, Viên, Đốn, hoặc 
Tiểu thừa, Đại thừa, Quyên giáo, Thực giáo,... 
thì tất cả cũng đều mang một ý rất tương đối. 

Tương đối là bởi vì tướng của ngôn ngữ 
không phải là lý tánh của thực tại. Thực tại là 
vô hạn, không có ngăn mé, trong lúc ngôn ngữ 
của thế gian, bị giới hạn trong những ngôn âm, 
ngữ pháp và phương sở, nên nó vừa đủ để diễn 
tả những øì mang ý nghĩa quy ước của thế gian, 


6l 


Thích Thái Hòa 
chứ không đủ khả năng để diễn tả thực tại vô 
hạn, đúng như ở kinh này, Tôn giả Xá-lợi-phất 
đã thưa hỏi đức Phật răng: “Tướng của ngôn 
nơgữ, văn tự, chính nó không phải là nghĩa. 
Nghĩa đúng như thực, thì không thể giảng nói. 
Nay, việc thuyết pháp của Như lai là thể nào? ”. 

Đức Phật dạy: “7a (huyết pháp là vì do 
Tôn giả và chúng sanh ở trong sanh tử mà 
thuyết. Thuyết pháp mà không thể thuyết, đó 
mới gọi là thuyết pháp. Ý nghĩa và lời nói được 
ta thuyết không phải là văn. Ngôn ngữ và văn 
tự của chúng sanh nói không phải là nghĩa. 
Ngôn ngữ không phải là nghĩa, vì nó đều là hư 
vô, trồng rồng. Ngôn ngữ của hư vô, trồng rồng 
là ngôn ngữ đêu không có ở nơi nghĩa. Ngôn 
ngữ không có nơi nghĩa là ngôn ngữ hư dối ”. 
(Đại Chính 9, tr 271al1). 

Do đó, việc phán giáo của các Ngài là do 
dựa vào căn cơ của người nghe, chứ không phải 
dựa vào giáo pháp của Phật. Giáo pháp của 


62 


Thích Thái Hòa 
Phật dạy chân thực chỉ có tác dụng diệt khổ và 
chỉ thuần một vị là giác ngộ và giải thoát. Cũng 
như biên tuy lớn, nhưng nước biển chỉ thuần 
một vị duy nhất là mặn. 

Điều này, ở kinh Kim Cang Tam Muội, 
đức Phật đã dạy cho Trưởng giả Phạm Hạnh 
răng: “Này Trưởng giải Tất cả pháp vị, cũng 
giống như những dòng chảy kia, tên gọi, số 
lượng, tuy có khác nhau, những Hước của 
chúng thì không khác. Nếu an trú ở nơi biển 
lớn, thì bao quát hết thảy sông ngòi. Cũng vậy, 
an trú nơi đệ nhất vị là thâu nhiếp hết thảy các 
vị”. (Đại Chính 9, tr 371c23). 

Vì vậy, khi nghiên cứu hay chú giải, ta 
xếp loại các kinh vào giáo học này hoặc giáo 
học kia, nó chỉ có giá trị rất tương đôi về mặt 
nghiên cứu, giáo trình, học thuật mà hoàn toàn 
không năm ở trong ý nghĩa đoạn trừ phiên não, 
đạt ngộ hay giải thoát. 

3- Pháp Hành: 


63 


Thích Thái Hòa 

Nếu đọc kỹ kinh Kim Cang Tam Muội, 
ta thây kinh đã đưa ra rất nhiều pháp hành để 
chứng nhập giác tính. Kinh có tám phẩm và 
mỗi phẩm đều đưa ra nhiêu pháp hành cho các 
hành giả. 

Ở phẩm tựa, đức Phật đã nêu lên một pháp 
hành tổng quát như sau: “Nếu người nào nghe 
kinh này, cho đến chỉ thọ trì một bài kệ bốn 
câu, thì người ấy sẽ đi vào địa vị trí tuệ của bậc 
Toàn giác, có thể sử dụng phương tiện để giáo 
hóa chúng sanh, vì tất cả chúng sanh mà làm vị 
Đại trí thức ”. (Đại Chính 9, tr 366a8). 

Thọ trì một bài kệ bốn câu, bằng cách đọc, 
tụng, tư duy, quán chiếu đề thâm nhập nghĩa lý 
sâu xa của bài kệ và trú tâm vào nơi nghĩa lý 
ây, khiến cho tâm thuần nhất bất động, chứng 
nhập bản giác, không sinh, không diệt và từ bản 
giác rỗng lặng, không sinh, không diệt ấy mà 
phát khởi hạnh nguyện, vận dụng vô số phương 
tiện thiện xảo để hóa độ chúng sanh và làm bậc 


64 


Thích Thái Hòa 
Đại tri thức cho tật cả chúng sanh. 

Ở phẩm Vô tướng pháp, đức Phật dạy pháp 
quán vô tướng. Nghĩa là quán chiếu vô tướng 
của tâm đề thê nhập tâm - không; quán chiêu vô 
tướng của ngã, để thể nhập ngã - không; quán 
chiếu vô tướng của pháp để thê nhập pháp - 
không. 

Như đức Phật dạy: “Này Bồ tát! Tất cả 
trớng của tâm, xưa nay không có nguồn gốc, 
vốn rồng lặng, vô sanh, không có nguồn gốc xứ 
sở. Nếu tâm vô sanh là rồng lặng. Cỗi tâm rồng 
lặng là chứng đạt tâm không. 

Này thiện nam tứi Tám không có hình 
tướng. Không có hình tưởng của tâm. Không 
có hình tướng của ngã. Hình tướng của tất 
cả pháp cũng đêu như vậy”. (Đại Chính 9, tr 
366b20). 

Và nếu khởi hạnh nguyện hóa độ chúng 
sanh, thì cũng phải quán chiếu hết thảy chúng 
sanh tướng đều là vô tướng, đều là tướng tịch 


65 


Thích Thái Hòa 
diệt, thì mới có thê giáo hóa, khiến cho những 
chúng sanh kia xa lìa tâm chấp ngã và pháp. 
Tất cả ngã và pháp xưa nay đều rỗng lặng. Như 
kinh đức Phật dạy: “Này thiện nam tử! Nếu hóa 
độ chúng sanh mà không thấy có chúng sanh để 
hóa độ và không có chung sanh nào là không 
hóa độ, thì sự hóa độ ấy rất là lớn, khiến cho 
những chúng sanh ấy đêu xa lìa chấp ngã và 
pháp. Tất cả ngã và pháp xưa nay đêu rỗng 
lặng ”. (Đại Chính 9, tr 366b14). 

Như vậy, pháp hành ở phẩm này, đức Phật 
dạy bốn pháp quán chiêu then chốt gồm: - 
Quán chiêu tướng của tâm là vô tướng. - Quán 
chiếu tướng của ngã là rỗng lặng. - Quán chiêu 
tướng của tất cả pháp là tịch diệt. - Quán chiêu 
tướng của hết thảy chúng sanh là vô tướng để 
khởi hạnh nguyện giáo hóa. 

Ở Phẩm Vô sanh hành, đức Phật dạy pháp 
hành vô sanh, ngay ở nơi Vô sanh pháp nhẫn. 
Quán chiếu để thây rõ tánh vô sanh ở nơi pháp 


00 


Thích Thái Hòa 
và phi pháp; tánh vô sanh ở nơi tâm; tánh vô 
sanh ở nơi tánh và tướng của tâm; tánh vô sanh 
ngay nơi các pháp duyên khởi; tánh vô sanh ở 
nơi các tâm hành; tánh vô sanh ở nơi giác tánh; 
tánh vô sanh ở nơi công dụng và vô công dụng: 
tánh vô sanh ở nơi chứng đắc và không chứng 
đắc; tánh vô sanh ở nơi trú và vô trú; tánh vô 
sanh ở nơi thiền định và trí tuệ,... Nghĩa là 
quán chiếu để thấy rõ bản thể của tất cả pháp 
hiện hữu do đối đãi hay không đối đãi, tự tánh 
của nó đều vốn tịch lặng, vô sanh. Vô sanh là 
Niết bàn. Niết bàn là sự tịch lặng ngay nơi tự 
tánh của vạn hữu. 

Ta hãy tịch lặng nơi tâm ta, thì giác tánh 
thanh tịnh và vô sanh nơi tâm tự hiên lộ. Đó là 
pháp hành chủ yếu của phẩm này. 

Ở phẩm Bản giác lợi, đức Phật dạy pháp 
lợi hành từ bản giác, với những pháp hành như 
Sau: 


67 


Thích Thái Hòa 

- Quán chiếu để thây rõ bản giác và thỉ giác 
bất nhị. Nghĩa là thi giác là từ nơi bản giác mà 
hiện khởi, nên ngoài bản giác không có thỉ giác. 
Điêu này, kinh đã nêu lên ví dụ, ví như người 
con mê muội, tay năm tiền vàng mà không 
có biết, chạy khắp mười phương trải qua năm 
mươi năm, bằần cùng khốn khổ, tìm cầu công 
việc để nuôi thân mà vẫn không đủ. Người 
cha thây con của mình cớ sự như vậy, liên bảo 
rằng: “Con năm đông tiền vàng, sao không sử 
dụng? Hãy nên tùy ý sử dụng, đều sẽ được đây 
đủ”. 

Người con tỉnh ra, biết được mình có tiên 
vàng, tâm rất vui mừng, liền bảo rằng mình 
được tiên. Người cha liên bảo răng: “Này con 
chớ có vui mừng, tiền vàng mà con đang được 
đó, vốn là của con, không phải do con kiếm 
được sao lại vui mừng?”. 

Đức Phật dạy: “74m thức thanh tịnh 


cũng lại nh vậy, xưa không có tưởng xuất, 


68 


Thích Thái Hòa 
nay không có tưởng nhập. Do xưa mê mở, 
chứ không phải không có; nay do giác ngộ, 
chứ không phải ngoài vào ”. (Đại Chính 9, tr 
369al). 

Như vậy, thực hành pháp quán chiếu này 
là phải thây thi giác là từ bản giác. Nghĩa là thi 
giác và bản giác là bất nhị. 

- Quán chiêu để thây rõ Tánh giác và Niết 
bàn là bất nhị: Tánh giác hay Niết bàn không 
phải là đối tượng sở đắc, vì sao? Vì nó Như 
như bất động, nó vôn hiện hữu như vậy là như 
vậy, không tăng, không giảm, không sanh, 
không diệt, không khứ, không lai, không đồng 
nhất, không dị biệt, không được, không mất,... 
Điều này, đức Phật dạy như sau: “T7ánh giác 
không sanh, Niết bàn cũng không sanh; Tánh 
giác không diệt, Niết bàn cũng không diệt, nên 
Niết bàn và Túnh giác không có khác nhau. 
Niết bàn không thể chứng đắc, không thể chứng 
đắc Niết bàn. Vậy, lấy gì mà an trú Niết bàn? ”. 


69 


Thích Thái Hòa 
(Đại Chính 9, tr 368c24). 

Như vậy, thực hành pháp quán chiếu này, 
để thấy rõ tánh giác hay tánh Niết bản nơi mỗi 
chúng sanh hay nơi các tình thức, nó có mặt 
một cách như nhiên và siêu việt. 

- Quán chiếu để chuyển hóa các tình thức 
vào thanh tịnh thức: Như đức Phật dạy: “Các 
đẳng Toàn giác thường sử dụng Nhất giác mà 
chuyển hóa các tình thức nhập vào thức thanh 
f—mh ”. (Đại Chính 9, tr 368b 14). 

Quán chiêu răng: “Tính của các tình thức 
đêu là rồng lạng, võ sanh; tính của các đổi 
trợng cũng vốn rồng lặng, vô sanh, như vậy 
các tình thức lấy điễu kiện nào mà sanh?”. 
(Đại Chính 9, tr 368b19). 

Vì vậy, đức Phật dạy: “Các thức vốn thanh 
tịnh, không có xứ sở, Không có biến động, 
không có riêng biệt các duyên, tánh vốn rồng 
lặng, tánh vốn không có giác. Giác chính là 
giác ”. (Đại Chính 9, tr 368c6). 


70 


Thích Thái Hòa 

Như vậy, quán chiêu sự rỗng lặng ở nơi 
các tình thức, để thể nhập bản giác và do thê 
nhập bản giác, nên các thức uân hoàn toản 
không sanh khởi. 

Thức thanh tịnh hay còn gọi là Yêm-ma- 
la thức trong pháp quán nảy, nó đông nghĩa với 
bản giác, tức là bản tánh giác ngộ thanh tịnh 
vốn có nơi tất cả chúng sanh mà các thức uân 
chỉ là những vọng niệm, hay là những khách 
trần bám víu bên ngoài, nó chỉ hiện hữu như 
huyền, như mộng. Và, những huyễn mộng ấy 
chỉ có thê bị quét sạch, khi mặt trời trí tuệ từ 
bản giác xuất hiện. 

Đó là những pháp hành chủ yếu của phẩm 
kinh này. 

Ở phẩm Nhập thực tế, đức Phật dạy các 
pháp hành như sau: 

- Quán ngũ không: Quán chiêu ngũ không 
là quán chiếu đối với năm sự rỗng lặng. Quán 
chiếu để thấy rõ, chúng rỗng lặng không mắc 


gái 


Thích Thái Hòa 
kẹt ở nơi sự rỗng lặng và sự rỗng lặng không 
phải là tướng rỗng lặng; quán chiếu để thấy 
rõ pháp là vô tướng, nhằm buông bỏ những ý 
niệm thủ và xả nơi tâm và nơi pháp. Năm pháp 
quán chiếu ấy là: 

I- Tam hữu thị không: Nghĩa là quán chiêu 
để thấy tự tánh của ba cõi là rỗng lặng. 

2- Lục đạo ảnh thị không: Nghĩa là quán 
chiếu để thấy rõ ảnh tượng của chúng sanh 
trong sáu đường là rỗng lặng. 

3- Pháp tướng thị không: Nghĩa là quán 
chiếu để thây rõ hành tướng của các pháp đều 
là rỗng lặng. 

4-_ Danh tướng thị không: Nghĩa là quản 
chiếu để thây rõ, mọi hình tướng của tên gọi 
đều là rỗng lặng. 

5- Tâm thức nghĩa thị không: Nghĩa là 
quán chiếu để thấy rõ, ý nghĩa của tâm thức là 
rỗng lặng. 


72 


Thích Thái Hòa 

Do quán chiếu năm sự rỗng lặng ấy mà 
chứng nhập ba không như sau: 

1- Không tướng diệc không: Do quán chiếu 
năm sự rỗng lặng, mà chứng nhập được tướng 
rỗng lặng cũng rỗng lặng. 

2- Không không diệc không: Do quán 
chiếu năm sự rỗng lặng, mà chứng nhập được 
sự rỗng lặng ở nơi rỗng lặng cũng rỗng lặng. 

3- Sở không diệc không: Do quán chiêu 
năm sự rỗng lặng, mà chứng nhập được sự rỗng 
lặng ở nơi đối tượng cũng rỗng lặng. 

Do quán chiếu năm sự rỗng lặng, mà 
chứng nhập ba sự rỗng lặng này. Sự chứng 
nhập này, gọi là chứng nhập địa vị không thủ 
xả. (Đại Chính 9, tr 369b1]). 

Lại nữa, ở phẩm này, đức Phật dạy pháp 
quán chân như duyên khởi như sau: 

“Tất cả tướng của pháp không sanh khởi từ 
nơi duyên mà tướng và tánh sanh khởi từ chán 
như, nhưng chán như không bị động. Tánh và 
73 


Thích Thái Hòa 
tróng từ nhân duyên, tưởng ấy vốn không có 
và rồng lặng. Duyên thì ở nơi duyên; rồng lặng 
thì ở nơi rỗng lặng, không có sanh khởi theo 
duyên. 

Tất cả pháp do duyên là do tâm mê lâm mà 
vọng thấy, chứ hiện thực vốn không phải sanh, 
vì duyên vốn không thực có. Lý của pháp chân 
như nơi tâm, tự thể rồng lặng, không có xứ sở”. 
(Đại Chính 9, tr 370a3). 

Như ở phẩm này, đức Phật nói: “Pháp 
thuộc chân như là võ tướng, rộng lớn như 
hự không, hàng nhị thừa không thể nhận biết 
được. Cảnh giới hư không trong và ngoài 
không thể đo lường. Bậc Đại sĩ sáu hạnh mới 
có thể nhận biết ”. 

Đức Phật dạy sáu hạnh øôm: l[ - Mười tín 
hạnh. 2 - Mười trú hạnh. 3 - Mười hạnh hạnh. 
4 - Mười hồi hướng hạnh. Š5 - Mười địa hạnh. 
6 - Đăng giác. Những vị ở trong các hạnh như 
vậy mới có thể nhận biết”. (Đại Chính 9, tr 


74 


Thích Thái Hòa 
370a10). 

Lại nữa, ở phẩm này, đức Phật dạy nhập 
thực tê băng pháp hành Tôn tam thủ nhất nhập 
Như lai thiên. 

Tôn tam là còn ba; thủ nhất là giữ một; 
nhập Như lai thiên là chứng nhập thiên định 
của Như laI. 

Đức Phật dạy, còn ba là còn ba giải thoát. 
Giữ một là giữ nhất tâm chân như. Chứng nhập 
thiên định của Như lai là quán chiếu lý tính của 
tâm chân như thanh tịnh. Chứng nhập cõi tâm 
như vậy là chứng nhập thực tế. 

Ba giải thoát gồm: - Hư không giải thoát. - 
Km cang giải thoát. - Bát nhã giải thoát. Quán 
chiếu lý tính là quán chiếu lý thanh tịnh chân 
như của tâm, đều không thể không có tâm. (Đại 
Chính 9, tr 370a25). 

Lại nữa, đối với giới hành, đức Phật dạy ở 
trong phẩm này cũng rất đặc biệt. 


Tạ 


Thích Thái Hòa 

Ngài dạy, đôi với tôn dụng, thì tâm tánh 
và sự tướng không phải hai. Đối với quán sát, 
thì nội hành và ngoại hành, xuất và nhập không 
phải hai. Không vướng mắc một tướng, tâm 
không có được mất, một không phải một địa vị, 
lưu nhập tâm thanh tịnh, đó gọi là quán sát. 

Người quán sát như vậy, không kẹt nơi hai 
tướng, tuy không xuất gia, nhưng không kẹt ở 
tại gia; tuy không mặc pháp phục, không thọ trì 
đây đủ giới ba-la-đề-mộc-xoa, không dự vào 
pháp bố tát, nhưng có thể sử dụng pháp tự tứ 
vô vI ở nơi tự tâm, mà chứng được thánh quả, 
không kẹt nhị thừa mà đi vào con đường Bồ tát, 
sau đó viên mãn các địa vị của Bồ tát và thành 
tựu bậc Giác ngộ hoàn toàn. (Đại Chính 9, tr 
3702). 

Việc thọ giới và đặc giới ở nơi phẩm này 
cũng đặc biệt. Đức Phật dạy: “Này Bồ tát! 
Những bậc nhân giả ấy, không mắc kẹt vào 
những pháp biển động hay không biến động 


76 


Thích Thái Hòa 
của thể gian, tâm của họ nhập vào ba tụ giới 
thanh tịnh rông lặng, diệt trừ hết sạch pháp 
hữu lậu liên hệ ba cối `. 

Bồ tát Đại Lực, thưa với đức Phật răng: 
“Bậc nhân giả ây, đôi với Phật, quả đức đây đủ; 
đối với Phật ở nơi Như lai tạng; đối với Phật ở 
nơi các hình tượng, ở nơi những chỗ của Phật 
như vậy, mà phát tâm bô đề, chứng nhập ba tụ 
giới thanh tịnh, không mắc kẹt nơi những hình 
thức của giới, tâm văng bặt các pháp hữu lậu 
liên hệ ba cõi”. (Đại Chính 9, tr 370527). 

Những pháp hành như vậy, là những pháp 
hành đưa hành giả từ thế giới của nhận thức đối 
đãi hư vọng, quay về với nhất tâm chân như và 
chứng nhập hoàn toàn với thực tại không có 
ngăn mé. 

Ở phẩm Chân tánh không, đức Phật dạy 
quán hạnh thuận với chân như đề đây đủ vạn 
hạnh qua các pháp hành như sau: 


Tỉ 


Thích Thái Hòa 

I- Giới hành từ chân như: Đức Phật dạy: 
“An trụ dung ở nơi lý chân như, ngăn cửa ngõ 
của sảu đường, tùy thuận với chán nh ở nơi 
bồn duyên là đây đủ cả ba tụ tịnh giới”. (Đại 
Chính 9, tr 370c23). 

Tôn giả Xá-lợi-phât hỏi đức Phật rằng: 
“Thế nào là thuận chân như ở nơi bốn duyên, 
đây đủ cả ba tụ tịnh giới?”. 

Đức Phật dạy: 

L/I Tác trạch diệt lực thủ duyên: Duyên 
thủ đặc đối với giới là do năng lực tác pháp có 
chọn lựa. Đó là Nhiếp luật nghi giới. 

1/2 Bản lợi tịnh căn lực sở tập khởi duyên: 
Duyên được tập khởi do căn lực thanh tịnh của 
lợi hành từ bản giác. Đó là Nhiếp thiện pháp 
ĐIỚI. 

1/3 Bản tuệ đại bi lực duyên: Duyên vào 
năng lực đại bị của trí tuệ từ bản giác. Đó là 
Nhiếp chúng sanh giới. 


78 


Thích Thái Hòa 

1⁄4 Nhất giác thông trí lực duyên: Duyên 

vào năng lực của trí thông với nhất giác. Đó là 
an trú thuận theo chân như. Ấy là bốn duyên. 

Này thiện nam tử! Năng lực của bốn đại 
duyên như vậy, không mắc kẹt ở nơi sự tướng, 
nhưng không phải là không có công dụng, lìa 
khỏi một xứ thì không thể mong cầu. 

Này thiện nam tử! Một việc như vậy, bao 
øôm thông cả sáu hạnh, nó là biển cả tuệ giác 
của Phật”. (Đại Chính 9, tr 370c24). 

Ý nghĩa đắc Bồ tát Đại thừa giới của kinh 
Kim Cang Tam Muội là dựa trên nền tảng chân 
như và từ chân như mà đắc giới và khởi hạnh 
nguyện, có đủ năm mươi hạnh địa của Bồ tát và 
một hạnh địa của Đắng giác. 

Vậy, chân như là gì? Kinh này trả lời: 
“Tướng chân như là tướng của các tướng đã 
văng lặng. Vắng lặng chính là ý nghĩa của chân 
như”. (Đại Chính 9, tr 371b24). 


79 


Thích Thái Hòa 

Do đó, giới hành không phải chỉ là văng 
lặng ở nơi cảnh, mà văng lặng ở nơi tâm, mới 
khế hợp với bản tánh thanh tịnh của giới là giới 
thể chân như. 

2- Quán chiếu lý chân như: 

Quán chiếu lý chân như là sự quán chiếu 
không mắc kẹt ở nơi sự tướng; không mắc kẹt 
nơi ngã và pháp; không mắc kẹt nơi nghĩa, ngữ, 
danh số,... để thây lý của n# là như như, trong 
lý ấy đầy đủ hết thảy pháp. 

Phật dạy: “Người nào sống với lý chân 
như, người ấy vượt qua ba khổ hải”. (Đại Chính 
9, tr371a10). 

3- Năm vị trí an trú: 

Tôn giả Xá-lợi-phất hỏi đức Phật răng: 
“Tất cả chúng sanh từ hạng Nhất xiến để và 
tâm của hạng Nhất xiển đề, nên an trú vào 
những vị trí nào để đạt đến Như lai và thực 
tướng của Như lai”. 


S0 


Thích Thái Hòa 

Đức Phật dạy: “Từ nơi tâm của hạng Nhất 
xiến đề cho đến Như lai và thực tướng của Như 
lai, nên an trú vào năm vị trĩ: 

- Tín vị: Tin tưởng răng, chủng tử chân 
như ở trong thân này, bị vọng tưởng che lấp, 
buông bỏ tâm vọng tưởng là liền có tâm an 
tịnh, thanh bạch, nhận biết rõ ràng, các thế giới 
chỉ là ngôn ngữ của tâm ý. 

- Tư vị: Tư là thâm sát các cảnh giới, chỉ 
là ngôn ngữ của tâm ý. Các ngôn ngữ phân biệt 
của ý là tùy nơi tâm ý mà hiển bày. Các cảnh 
giới được thây không phải là thức căn bản của 
tự ngã. Biết rõ thức căn bản này, không phải là 
pháp, không phải là nghĩa, không phải là chủ 
thế năm giữ, không phải là đối tượng được năm 
g1ữ. 

- Tu vị: Tu là thường phát khởi và có khả 
năng phát khởi, phát khởi và tu tập đồng thời. 
Trước tiên là sử dụng trí tuệ đề chỉ đạo, bãi trừ 
các chướng nạn, vượt ra khỏi mọi sự trói buộc 


S] 


Thích Thái Hòa 
và che lấp. 

- Hành vị: Hành là xa la phạm vi các 
chủng tử tâm hành. Tâm không còn thủ hay xả. 
Lợi căn cực tịnh, tâm chân như bất động, bản 
tánh chân thực quyết định, Đại bát Niết bản là 
tánh rỗng lặng rộng lớn. 

- Xả vị: Xả là không mặc kẹt ở nơi tánh 
rỗng lặng. Chánh trí linh hoạt lưu chuyên, ở 
nơi tướng chân như của đại b1, tướng không kẹt 
mặc nơi chân như. Đối với tuệ giác vô thượng, 
tâm rỗng lặng, không thây có chứng đắc, không 
thây có xứ sở và ngăn mé của biên giới là đạt 
đến Như lai”. (Đại Chính 9, tr 371a21). 

Như vậy, hành giả muốn thể nhập thê tánh 
rỗng lặng chân thực, khởi đầu bằng niềm tin. 
Phải tin tưởng ở trong thân này có Phật tánh 
thường trú, có chủng tử của Phật thân không 
sanh diệt, đó là chủng tử chân như. Bằng niêm 
tin ấy mà thực hành tất cả những pháp môn tu 
tập trải qua trong các địa vị, dẫn đến sự thành 


Š2 


Thích Thái Hòa 
tựu viên mãn trí tuệ của một bậc Toàn giác. 

Tuy nói năm vị, nhưng năm vị ấy không 
ra ngoài giác ngộ nhất tâm. Giác ngộ nhất tâm 
là sống tùy thuận với chân như. Chân như là 
chủng tử của bản giác mà bản giác thì tất cả 
chúng sanh đều có. Tu tập năm vị, nghĩa là 
thông qua năm vị mà thê nhập bản giác, sống 
với đời sống ở nơi tự tánh thanh tịnh. 

4- Quán chiêu một thi kệ: 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa đức Phật răng: 

“Thật không thê nghĩ bàn! Như lai thường 
dùng pháp ø thực để giáo hóa chúng sanh, 
nghĩa như thực như vậy là nghĩa rộng, văn 
nhiêu, những chúng sanh có lợi căn mới có thể 
tu tập. Đối với những chúng sanh độn căn, khó 
dùng tâm ý để thực hành. Phải dùng phương 
tiện nào để giúp đỡ những hạng độn căn hội 
nhập được sự thực này?”. 

Đức Phật dạy: “Nên giúp đỡ những hạng 
độn căn, thọ trì một bài kệ bốn câu là nhập 


S3 


Thích Thái Hòa 
được nghĩa lý chân thực này. Tất cả Phật pháp, 
đếu được tôm tháu trong một bài kệ bôn cấu `. 

Ngài liên nói bài kệ ấy răng: 

“Nhân duyên sở sanh nghĩa 
thị nghĩa diệt phi sanh 

điệt chư sanh diệt nghĩa 

thị nghĩa sanh phi diệt”. 
(Đại Chính 9 tr 371b28/c?). 

Nghĩa là: 

“Nghĩa do nhân duyên sanh 
nghĩa ây diệt, không sanh 
diệt các nghĩa sanh diệt 

là nghĩa sanh, không diệt”. 

Như vậy, quán chiêu theo một bài kệ với 
tâm nhất như, tuệ sẽ sinh khởi và thâm nhập 
được toàn thê nghĩa lý của Phật pháp. 

Với ý nghĩa của bài kệ này, giúp cho ta 
thây răng, bất cứ nghĩa nào được sanh khởi từ 
nhân duyên, thì nghĩa ây là nghĩa của sanh diệt 
84 


Thích Thái Hòa 
mà không phải thực nghĩa từ chân như. 

Do đó, bài kệ đã giúp cho ta đi vào được 
hai cửa ngõ của thiền quán là sanh diệt và chân 
như. Cửa ngõ sanh diệt là cửa ngõ của các pháp 
quan hệ nhân duyên sanh khởi. Và cửa ngõ 
chân như là cửa ngõ của tánh không. 

Các pháp thuộc về nhân duyên, chúng luôn 
luôn tồn tại trong ý nghĩa đôi đãi của sanh diệt. 
Và các pháp hoạt dụng từ chân như, chúng 
không hoạt dụng và tôn tại trong ý nghĩa sanh 
diệt mà chúng hoạt dụng và tồn tại trong nghĩa 
rỗng lặng, không sanh diệt. 

Vì sao như vậy? Vì đức Phật dạy: “7: ất 
cả tướng của pháp không sanh khởi từ nhán 
duyên mà tướng và tành sanh khởi từ chán như, 
nhưng chân như không bị biển động. Tướng và 
tánh từ nhân duyên, tướng ấy vốn không có và 
rồng lặng ”. (Đại Chính 9, tr 370a3). 

Do đó, thực tập và quán chiếu bài kệ một 
cách sâu sắc, sẽ giúp ta trực diện và thiệp nhập 


S5 


Thích Thái Hòa 
được tính sanh diệt và không sanh diệt ngay nơi 
mọi sự hiện hữu. 

Tuy, mọi sự hiện hữu là trùng trùng duyên 
khởi mà tính thể của mọi sự hiện hữu ây, luôn 
luôn ở trong sự rỗng lặng, không sanh diệt. 

Tóm lại, pháp hành trong phẩm này, là 
quán chiếu tâm chân như đề hội nhập toàn phần 
với tâm ây, và từ tâm ây mà hiện khởi hạnh 
nguyện giáo hóa lợi hành cho chúng sanh. 

Ở phẩm Như lai tạng, đức Phật dạy những 
pháp hành như sau: 

1- An trú nhất vị: 

An trú nhất vị là an trú nhất tánh chân 
thực, tức là an trú vào tự tánh chân như của 
Như lai tạng. Bản thể của Như lai tạng là Như. 
Như là tự tánh của Như lai tạng. Tác dụng của 
Như lai tạng là Lai. Tạng là kho tàng ân chứa 
chủng tử bồ đề của Như lai. Tất cả những øì 
biểu hiện từ kho tàng ây đều gọi là Như lai. 


SỐ 


Thích Thái Hòa 

Như lai tạng tất cả chúng sanh đều có. Nó 
có ngay nơi tâm tánh của chúng sanh. Nhưng 
chúng sanh do sông theo thức và bị các thức 
khuấy động làm ô nhiễm tâm tánh, biến Như lai 
tạng trở thành tạng thức, để cất giữ tất cả chủng 
tử ô nhiễm mà chúng sanh đã và đang huân tập. 

Các bậc Thánh giả, quán chiếu biết rõ các 
tướng do bảy thức khuấy động tàng thức mà 
biểu hiện, chúng đều như huyễn hóa không 
thực. Vì vậy, các bậc Thánh giả không chạy 
theo và dựa theo thức để nhận thức thực tại mà 
chuyền thức thành trí để hội nhập với thực tại. 
Khi các thức đã chuyền thành trí, thì tàng thức 
tự nó là Như lai tạng tánh thanh tịnh. 

Do đó, an trú nhất vị, chính là an trú vào tự 
tánh thanh tịnh ở Như lại tạng. Bản thân Như 
lai tạng là tịch diệt, bất động là nhất tâm chân 
như. 

Từ Nhất tâm chân như mà Bồ tát hoạt khởi 
đại bi, làm lợi ích hết thảy chúng sanh bởi vô số 


S7 


Thích Thái Hòa 
hạnh nguyện, biểu hiện dưới vô số hình tướng, 
sử dụng vô số phương tiện thiện xảo, để làm lợi 
ích cho hết thảy chúng sanh, mà không rời tự 
tánh thanh tịnh, vẫn an trú ở nơi nhất vị là Phật 
đạo. 

Vì vậy, đức Phật đã nói với Trưởng giả 
Phạm Hạnh rằng: “Này Trưởng giả! Các pháp 
do ta giảng dạy là không thể nghĩ bàn. Vì 
do những người mê lâm, nên mới có những 
phương tiện dìu dắt. Tất cả tướng của pháp là 
đêu từ nơi trí tuệ đệ nhất nghĩa chân thực `”. 

Trưởng giả Phạm Hạnh thưa: “Pháp nếu 
như vậy, thì con an trú nơi đệ nhất vị, để 
thâu nhiếp hết thảy các vị”. (Đại Chính 9, tr 
371c16). 

Do đó, an trú nhất vị là an trú nơi Nhất 
Phật đạo và mọi hành đạo đều từ nơi Nhất Phật 
đạo mà hành. 


2- Ba pháp hành: 
S8 


Thích Thái Hòa 

Đức Phật dạy: Ba hành øôm: 

- Tùy sự thủ hành: Nghĩa là bậc Thánh giả 
tu tập, ở tâm kim cang, quán chiếu thấy những 
sự tướng hiện tiền, mỗi mỗi sự tướng đều tuân 
thủ và tùy thuận đôi với giác tánh. 

- Tùy thức thủ hành: Nghĩa là bậc Thánh 
giả tu tập, quán chiếu thây rõ, hết thảy chúng 
sanh do bảy thức chuyển khởi, khiến Như lai 
tạng chuyên thành tạng thức ô nhiễm. Vì vậy, 
hết thảy chúng sanh đều bị điên đảo vọng tưởng 
đối với ngã và pháp. Bậc Thánh giả do tu tập, 
an trú vào tâm kim cang, chứng đắc trí tuệ 
không do phân biệt, biện biệt được tướng vi tế 
của các thức, khiến cho chúng hoàn toàn tịch 
lặng. Biết rõ ba cõi chỉ là duy tâm; vạn pháp chỉ 
là duy thức, khiến cho mọi tâm thức thê gian 
đều tuân thủ, thuận hành theo giác tánh. 

- Tùy như thủ hành: Vọng tưởng của chúng 
sanh, sanh diệt trong từng sát na, niệm trước 
điệt, niệm sau sanh, tương tục khởi hiện không 


S9 


Thích Thái Hòa 
dừng nghỉ. Bậc Thánh giả an trú tâm kim cang, 
mỗi niệm đêu thanh tịnh. Nơi tất cả hành, động 
tịnh đều ly. Mặc dù do nhân duyên mà khởi, 
nhưng đều tuân thủ và thuận hành giác tánh. 

Ba hành này không ngoài đời sông thường 
nhật của hết thảy chúng sanh. Chúng sanh 
hành theo vọng thức, vọng niệm, khiến dẫn 
sinh tám vạn bốn ngàn trần lao phiền não. Chư 
Phật hành ba hành này thuận theo giác tánh, 
nên thành tựu tám vạn bốn ngàn pháp môn tam 
muội. (Ba hành - Tham khảo Kim Cang Tam 
Muội Kinh Thông Tông 10, Tục Tạng Kinh 35, 
tr 313b23/c]). 

Ba hành với ý nghĩa như vậy, nên đức 
Phật dạy Trưởng giả Phạm Hạnh răng: “Này 
Trưởng giả! Ba hành như vậy, là thâu nhiếp hết 
thảy pháp môn. Hết thảy pháp môn đêu thâu 
nhiếp vào ba hành này. Người nào chứng nhập 
ba hành này, người ấy ở nơi tướng rồng lặng 
không sanh khởi. Người nào chứng nhập được 


90 


Thích Thái Hòa 
như vậy, có thể bảo răng, người ấy chứng nhập 
kho tàng của Như lai, người ấy chứng nhập 
mà không chứng nhập øi cả ”. (Đại Chính 9, tr 
372a3). 

3- Quán chiếu thường pháp: 

Quán chiêu thường pháp là quán chiếu 
sự văng lặng ở nơi tâm và pháp. Người nào 
chỉ thấy pháp văng lặng mà các thức nơi tâm 
còn hoạt khởi, thì chưa phải là văng lặng. Phải 
văng lặng ngay các tướng hoạt khởi của thức 
nơi tâm, đó mới gọi là pháp thường vắng lặng. 
Vắng lặng không phải văng lặng của tâm đối 
với pháp, mà chính là văng lặng của tâm đôi 
với tâm. Tướng của các thức thường biểu hiện 
ở trong sanh diệt, mà tánh của nó thường vắng 
lặng. Tánh của thức thường văng lặng, đó là 
thường pháp. Tánh của thức thường vắng lặng 
ây là vô cầu thức, là bạch tịnh thức hay chính là 
Như lai tạng tính. 


ø] 


Thích Thái Hòa 

Vì vậy, đức Phật dạy cho Trưởng giả Phạm 
Hạnh rằng: “Pháp thường là pháp phi thường, 
không ngôn thuyết, không chữ nghĩa, không 
sự thực, không giải thoát, không phải là không, 
không phải là cảnh giới, lia hắn các lẫn mức hư 
vọng, đoạn diệt. Pháp phi thường ấy là thường, 
vì nó xa lìa các kiến chấp đoạn và thường. Thấy 
rõ thức là thường, vì thức thường vắng lặng. 
Vắng lặng ngay cả sự vắng lặng”. (Đại Chính 
09, tr 372b19). 

Như vậy, hành pháp quán này, là quán 
chiếu sự văng lặng các tướng của thức nơi tâm, 
để thấy rõ tự tánh của thức là thường, không 
sanh diệt. Danh và sắc hư vọng, vô thường, bất 
thực là vì do chúng được biêu hiện từ các tướng 
của những thức tâm biến động mà không phải 
từ nơi tự tánh của thức không biến động. Tự 
tánh của thức là thường, là tịch diệt. Nó không 
phải chỉ tịch diệt ở nơi những đôi tượng mà 
nó tịch diệt và rỗng lặng ngay ở nơi tự thê của 


02 


Thích Thái Hòa 
chính nó. 

Nên, trong kinh Phật dạy: “Biết rõ các 
pháp như vậy, nên không chạy theo ngôn ngữ, 
văn tự. Nghĩa của tâm là ở nơi tâm không 
phân biệt ngã. Biết ngã chỉ là tên gọi giả định 
là chứng đặc Niết bàn. Chứng đặc Niết bàn là 
chứng đắc Tuệ giác vô thượng”. (Đại Chính 9, 
tr 372b25). 

Đó là pháp quán chiêu về thường pháp, để 
siêu việt các kiên chấp đối đãi giữa thường và 
vô thường, giữa sanh và diệt, giữa ngã và phi 
ngã, giữa pháp và phi pháp,... để thể nhập sự 
văng lặng ngay cả sự vắng lặng. 

Ở phẩm Tổng trì, là phẩm nắm giữ và duy 
trì hết thảy những pháp trọng yếu xuyên suốt 
các phẩm của kinh Kim Cang Tam Muội này. 

Ở phẩm này, Bồ tát Địa Tạng đóng vai trò 
chủ chốt trong việc giải nghi cho đại chúng 
trong suốt quá trình nghe pháp thoại và tu học. 
Với danh nghĩa Địa Tạng, VỊ Bồ tát này xuất 


93 


Thích Thái Hòa 
hiện ở phẩm này có hai nghĩa: 

Một: Địa là đất. Đất có khả năng duy trì tất 
cả các hạt giống và làm cho các hạt giống sanh 
trưởng và không có bất cứ sự kỳ thị nào đối với 
các chủng loại. Hai: Tạng có khả năng cất giữ 
mọi hạt giống không để bị hư mất. 

Cũng vậy, Bồ tát Địa Tạng có mặt ở trong 
phẩm này là tiêu biểu cho vị Bồ tát đã từng 
thực hành và năm giữ toàn bộ nhân và quả của 
các pháp hành mà đức Phật đã dạy ở trong kinh 
này, từ phẩm Vô tướng pháp đến phẩm Như 
lai tạng và đã thực hành đến chỗ viên mãn các 
hạnh địa Bồ tát, lại tiếp tục tu học đoạn trừ các 
vi tế hoặc, hành Bồ tát đạo để nhập vào địa vị 
Đắng giác và Diệu giác. 

Đắng giác là địa vị mà Bồ tát Địa Tạng đã 
hội nhập, dù đã hội nhập với địa vị này, vị thì 
đồng với địa vị giác ngộ, nhưng quả thì chưa 
đồng, nên có những nghi ngờ nhỏ nhặt đối với 
pháp học và pháp hành, mà tự thân chưa thể 
giác liễu hoàn toàn, nên cần tiếp tục tu tập và 
học hỏi đối với Bậc toàn giác. Và chính lời 
94 


Thích Thái Hòa 
thưa hỏi ấy của Bồ tát Địa Tạng cũng đã hiển 
thị hạnh giác tha của Ngài đôi với đại chúng 
trong hiện tại và cả tương lai. 

Vì vậy, Bồ tát Địa Tạng ở phẩm này, với 
phâm hạnh của một vị Bô tát ở vào địa vị Đăng 
giác về pháp học và pháp hành đã thưa hỏi đức 
Phật. Nhân đó, đức Phật dạy, các pháp hành ở 
trong phâm này mà ta có thê tóm lược những 
pháp hành chủ yêu như sau: 

I- Quán chiếu chân như vô trú: 

Ở phẩm Như lai tạng, Trưởng giả Phạm 
Hạnh thưa với đức Phật răng: 

“Pháp được Như lai dạy 
đều ở nơi vô trú 

con từ chỗ vô trú 

chốn ây lễ Như lai. 
Kính lễ tướng Như lai 
trí như không, bât động 
không kẹt, không xứ sở 
kính lễ thân vô trú”. 


(Đại Chính 9, tr 372b1 1). 
95 


Thích Thái Hòa 

Ở phẩm này, Bồ tát Địa Tạng đã bạch với 
đức Phật răng: “Như đức Thế Tôn dạy: Nghĩa 
và pháp đều rỗng lặng, chứng nhập vô hành nơi 
rỗng lặng, các nghiệp không mất, không có ngã 
và liên hệ ngã. Thân kiến gôm cả chủ thể và 
đối tượng, các phiên não trong ngoài đều vắng 
lặng, các ước muốn đều dứt, quán chiếu lý tính 
như vậy, định và tuệ đều ở nơi chân như. Đức 
Thế Tôn thường dạy, pháp như thực, rỗng lặng 
là lương dược”. (Đại Chính 9, tr 373b1 1). 

Đức Phật dạy: “Đúng như vậy. Vì sao? Vì 
pháp tánh rồng lặng. Túnh rỗng lặng không 
sanh, nên tâm thường không sanh. Túnh rồng 
lặng không diệt, nên tâm thường không diệt. 
Tánh rồng lặng vô trú, nên tâm cũng vô trủ. 
Tánh rồng lặng vô vi, nên tâm cũng vô vi. Rông 
lặng, nên không có ra hay vào, lìa hẳn các thứ 
được, mất. Các uấn, nhập và giới,... CHnØ đêu 
là không, tâm không kẹt, ở nơi chán như cũng 
lại như Vậy. 


%6 


Thích Thái Hòa 

Này Bồ tát! Tôi nói pháp là vì để phá trừ 
các loại chấp hữu ”. (Đại Chính 9, tr 373b14). 

Quán chiếu để thấy rõ các pháp từ chân 
như mà biểu hiện. Chân như là đối tượng quán 
chiếu và hành giả là chủ thể thường quán chiếu. 
Bản tánh của chủ thê thường quán chiếu và đối 
tượng được quán chiều cả hai đều nhất thê rỗng 
lặng và xuyên suốt vô trú, đó là pháp quán đặc 
biệt ở phẩm này. 

2- Quán chiều ba sự: 

Ở trong phẩm này, đức Phật dạy cho Bồ 
tát Địa Tạng quán chiếu ba sự để tự soi xét tâm 
mình như sau: 

“Ba sự øôm: Nhân, Quả, Thức. Ba sự kiện 
lớn như vậy, vốn tự rỗng lặng, không thực thẻ, 
không phải là ngã hay chân ngã, tại sao đối với 
chúng, lại sanh tâm ái nhiễm? Quán chiếu ba 
sự kiện ây, đều do phiên não trói buộc, khiến 
luân chuyển ở trong biến khô. Vì sự kiện như 
vậy, nên phải thường tự soI xét tâm mình”. (Đại 
Chính 9, tr 373c5). 

97 


Thích Thái Hòa 

Tất cả chúng sanh bị luân chuyền liên tục 
trong ba cõi là do bị ràng buộc bởi nhân quả và 
nghiệp thức. Từ nơi nghiệp thức mà nhần quả 
của chúng sanh biểu hiện luân hồi và trôi lăn 
trong lục đạo. Bảy thức khuấy động tàng thức 
làm khởi sanh ái nhiễm đối với ngã và pháp. 
Nhân của sanh tử từ đó duyên với vô minh mà 
tập khởi và các khổ quả cũng từ đó mà hình 
thành. Như vậy, nhần và quả không rời thức, 
chúng duyên vào thức mà biểu hiện. 

Pháp quán chiếu Nhân - Quả - Thức này là 
quán chiếu để thấy rõ hai mặt nhiễm ô và thanh 
tịnh của một tâm. Nếu tâm không bị các thức 
khuấy động và tác động, thì nhân quả sanh tử 
không thê hình thành. Và tâm chính là sự thanh 
tịnh, rỗng lặng, vô trú và vô sự. 

Như vậy, mọi hiện sự nhân quả sanh tử ở 
trong thể Ø1an, đều là hiện sự của thức. Do đó, 
muốn thoát ly sanh tử, người tu tập phải chuyên 
hóa mọi thức tâm thành trí tánh. Đó là điểm đặc 
biệt của pháp quán này. 


08 


Thích Thái Hòa 

3- Quán chiếu ba đại đề: 

Bồ tát Địa Tạng thưa Đức Phật răng, thế 
nảo là ba đại đế và một hạnh chứng nhập? 

Đức Phật dạy: “Ba đại để gồm: - Một: Bồ 
đề chỉ đạo: Đạo bồ đề, đó là sự thực bình đẳng, 
chứ không phải là không bình đẳng. - Hai: Đại 
giác chành trí đắc để. Sự thực được chứng đắc 
do chánh trí của bậc Đại giác. Nghĩa là không 
phải tả trí có thể chưng đắc được sự thực. - Ba: 
Tuệ định vô dị hành nhập đề: Chưng nhập sự 
thực là do thực hành định và tuệ thuần nhất. 
Nghĩa là chứng nhập sự thực không phải là tạp 
hạnh. 

Người nào dung ba sự thực này mà tt tập 
Phật đạo, người ấy ngay nơi pháp này đều 
được Chánh giác, được trí tuệ của bác Chánh 
giác, tâm từ Di cùng tột lưu chảy, mình người 
đếu lợi lạc, thành tựu tuệ giác của Phát”. (Đại 
Chính 9, tr 373c9). 

Quán chiếu sự thực thứ nhất ở trong pháp 
hành này, để thây rõ sự thực là Phật tính giữa 
09 


Thích Thái Hòa 
Phật và chúng sanh đều bình đắng. Nó bình 
đăng ngay nơi tự tính. Nhưng tự tướng thì sai 
thù. Vì sao? Vì Phật thì thường trú với giác 
tính và từ giác tính mà khởi hạnh, nên không 
có hạnh nào của Phật là không Phật. Trái lại, 
chúng sanh cũng đồng có và ở trong bản thê 
đó, nhưng không tỉnh giác để cho các chuyển 
thức khuây động, biên Như lai tạng tánh, thành 
tướng của thức tạng và từ thức tạng ấy, mà các 
thức hiện khởi ái trước, vọng tưởng đối với ngã 
và pháp, khiến cho mọi hành hoạt của chúng 
sanh không gì là không chúng sanh. Nên, hiện 
tiền chỉ cần buông bỏ và rỗng lặng các thức 
niệm và vọng niệm, thì giác niệm và chánh 
niệm hiện tiền. Bấy giờ chúng sanh là Phật. 
Quán chiêu sự thực thứ hai để thây rằng, 
thực tướng không hay thực tánh không của vạn 
hữu, băng chánh trí hay băng chân trí là có thể 
chứng nhập ngay trong từng giác niệm hiện 
tiên. Nếu thiếu giác niệm hiện tiên, thì không 
thể trực nhận và thiểu tuệ giác hiện tiên, thì 


100 


Thích Thái Hòa 
không thê hội nhập để sông cùng và sống với. 
Và thiếu chân như trí, thì không thể hội nhập 
chân như lý. Mỗi khi chân như trí hội nhập với 
chân như lý, thì ngay đó trí và lý bất nhị. 

Quán chiếu sự thực thứ ba để thây răng, 
thâm nhập sự thực, không có con đường nào 
khác, không có phương pháp nào khác, ngoài 
thực hành giới, định và tuệ. Giới thể thanh tịnh 
ở đây phát sanh do định và tuệ thuần nhất. Định 
thuần nhất làm phát sinh giới, gọi là Tịnh lự 
sanh luật nghi. Nghĩa là luật nghi sanh khởi từ 
thiên định. Nó có khả năng phòng hộ các quan 
năng nhận thức, cũng như các niệm luôn luôn 
hoạt khởi ở trong sự thanh tịnh. Tuệ thuần nhất 
làm phát sanh giới, gọi là Đạo sanh luật nghi. 
Nghĩa là tuệ có khả năng quét sạch các phiền 
não nơi tâm, sau khi các phiên não đã bị định 
nhiếp phục, để sinh khởi và hội nhập với thánh 
đạo vô lậu, khiến giới vô lậu sinh khởi làm tươi 
nhuận các chủng tử vô lậu và giải thoát, khiến 
cho các oal nghi như đi, đứng, nằm, ngồi, sinh 


I0I 


Thích Thái Hòa 
hoạt của bậc Thánh giả, đều luôn luôn được an 
hành ở trong chánh niệm, tỉnh giác. 

Do đó, hội nhập với tự thân thực tại, không 
có con đường nào khác, ngoài con đường gIới - 
định - tuệ. Giới - định - tuệ ở mặt pháp học, ta 
thây tuy là ba, nhưng ở mặt pháp hành, nó chỉ 
là một. Đó là nét đặc biệt của pháp hành này. 

Và đối với ba sự thực rộng lớn như vậy, 
chúng liên hệ và hỗ dụng cho nhau một cách 
chặt chẽ, nên ta chỉ cần nhất hạnh là có thể hội 
nhập. Vì sao? Vì ba sự thực ây không ra ngoài 
một sự thực, đó là nhất Phật đạo, đó là đạo bồ 
đề và đó là giác tánh giữa Phật và chúng sanh 
đều bình đăng. Tánh giác ấy là nhất tánh, nhất 
đạo, nên hội nhập nhất tánh, nhất đạo thì chỉ có 
nhất hạnh tam muội. 

Vì vậy, ở phẩm này, đức Phật dạy Bồ tát 
Địa Tạng răng: “Này Bồ tát! Đối với ba việc 
lớn, thì hãy tự soi xét tâm mình và đổi với ba 
sự thực rộng lớn, thì nên nhất hạnh mà chứng 
nhập ”. (Đại Chính 9, tr 373c3). 


102 


Thích Thái Hòa 

Nếu ta đọc kỹ kinh Kim Cang Tam Muội, 
thì mỗi chữ, mỗi câu, mỗi đoạn văn, mỗi bài kệ 
thưa hỏi và giải đáp giữa đức Phật và đại diện 
của các thính chúng đều là mỗi pháp học, mỗi 
pháp môn và đều là mỗi pháp hành cho chúng 
ta tu học. Nhưng, ở đây tôi chỉ có thể rút ra một 
số pháp hành do tự thân đọc tụng và cảm nhận 
mà thôi. 

4- Quả Vị: 

Quả vị của kinh này là nhất vị. Nghĩa là 
quả vị của kinh này có nội dung của hương vị 
giải thoát hoàn toàn. Nó không những đưa tới 
giải thoát phân đoạn sinh tử mà còn đưa tới giải 
thoát biến dịch sinh tử. Nghĩa là hai loại phân 
đoạn sinh tử và biến dịch sinh tử hoàn toàn bị 
đoạn tận do thực hành kinh này đem lại. 

Vì vậy, quả vị của kinh này là quả vị giải 
thoát và giác ngộ chân thật hoàn toản. Ấy là 
quả vị Diệu giác vậy. 


105 


Thích Thái Hòa 


KINH KIM CANG TAM MUỘI 


Đời Bắc Lương, mất tên người dịch. 
Tỷ kheo Thích Thái Hòa dịch từ Hán sang Việt. 


Phẩm thứ nhất: Tựa 

Tôi nghe như vậy: 

Một thời, Đức Phật ở tại thành Vương-xá, 
trong núi Kỳy-xà-quật, cùng với Đại chúng tỷ 
kheo, hiện diện một vạn người, đều là những 
bậc đắc đạo quả A-la-hán. Tên của những vị ấy 
như: Tôn giả Xá-lợi-phất, Đại-mục-kiên-liên, 
Tu-bồ-đê,... chúng như vậy đêu là những bậc 
A-la-hán. 

Lại có hai ngàn vị Bồ tát đại sĩ cũng đều có 
mặt. Tên của những vị Bỏ tát ấy là: Bồ tát Giải 
Thoát, Bồ tát Tâm Vương, Bồ tát Vô Trú,... 


104 


Thích Thái Hòa 

Lại có tám vạn vị Trưởng giả cũng đồng có 
mặt. Tên của những vị Trưởng giả ấy là: Phạm 
Hạnh, Đại Phạm Hạnh, Thọ Đề,... 

Lại có Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, 
A-tu-la, Ca-lâu-la, Khẩn-na-la, Ma-hâu-la-già, 
Nhân và phi nhân,... sáu mươi vạn ức. 

Bây giờ, đức Thế Tôn ở giữa đại chúng và 
vì các đại chúng, nói kinh Đại thừa tên là Nhất 
vị Chân thật, Vô tướng Vô sinh, Quyết định 
Thực tế, Bốn giác Lợi hành. 

Nếu người nào nghe kinh nảy, cho đến chỉ 
thọ trì một bài kệ bỗn câu, thì người ấy sẽ đi 
vào địa vị trí tuệ của bậc Toàn giác, có thê sử 
dụng phương tiện để giáo hóa chúng sanh, vì 
tất cả chúng sanh làm vị Đại tri thức. 

Đức Phật nói kinh này xong, Ngài ngôi 
kiết già, tức thì vào Tam muội Kim cang, thân 
tâm bất động. 

Bấy giờ, trong chúng có một Tỷ-kheo, tên 
là A-già-đà, từ chỗ ngôi đứng dậy, quỳ gôi, 
105 


Thích Thái Hòa 
chắp tay muôn lặp lại ý nghĩa này, nên nói bài 
kệ răng: 


106 


107 


Thích Thái Hòa 


Thế Tôn đủ đại Từ 

trí tuệ thông, không ngại 
vì rộng độ chúng sanh 

nói chân lý cùng tột. 

Đều dùng Đạo một vị 

trọn không dùng Tiểu thừa 
vỊ xứ nghĩa được nói 

lia xa nghĩa bất thật. 

Vào vị trí tuệ Phật 

quyết định cõi chân thật 
người nghe vượt thế gian 
không aI không giải thoát. 
Các Bồ tát vô lượng 

đều hóa độ chúng sanh 

vì chúng, hỏi rộng sâu 
biết pháp tướng văng lặng. 
Đi vào nơi quyết định 


phương tiện trí Như Lai 


Thích Thái Hòa 
sẽ nó1 vào chân thật 
đều tùy thuận Nhất thừa. 
Không mùi vị xen tạp 
ví như một trận mưa 
các có đều tươi tốt 
dù căn tánh khác nhau. 
Thâm nhuân một pháp vị 
tất cả đều sung mãn 
như trận mưa pháp kia 
mâm Bồ đề tăng trưởng. 
Vào Tam muội Km cang 
chứng pháp định chân thật 
quyết định dứt nghi hối 
một ấn pháp thành tựu. 
* Chú Giải 
- Đức Phật giảng kinh này tại núi Kỳ-xà- 
quật, thuộc thành Vương-xá, nước Ma-kliệt-đà, 
ngày nay thuộc bang Bihar, miền Trung Ấn Độ. 


108 


Thích Thái Hòa 

- Kỳ-xà-quật: Phạn: Grdhrakuta. PalI: 
Cijjha-kuta. Hán phiên âm Kỳ-xà-quật và dịch 
là Linh sơn, Thứu sơn, Thứu lãnh, Thứu đầu. 
Ở đỉnh núi có hình tướng giống như đầu chim 
Thứu, nên gọi là Linh Thứu. Lúc bây giờ núi 
này cũng có nhiều chim Thứu đến đậu, nên 
cũng gọi là núi Linh Thứu. Loại chìm này cánh 
hơi đen, đầu màu tro, ít lông, thích ăn xác chết, 
thường đậu ở nơi rừng hoang. Grdhra, nghĩa 
sốc là chỉ cho kẻ tham ăn. Sau đó được sử dụng 
để chỉ cho chim Thứu. 

Gân đỉnh núi có hang động của ngài A-nan 
và ngài Xá-lợi-phât và còn nên hương thất của 
đức Thê Tôn băng gạch. Trên đỉnh núi này có 
một khoảng đất băng, chừng 224 mét vuông. 

Ở nơi đỉnh núi này, đức Phật đã từng 
thuyết kinh Đại phẩm Bát nhã, kinh Kim quang 
minh tôi thăng vương, kinh Vô lượng thọ, kinh 
Pháp hoa... 


109 


Thích Thái Hòa 

Bây giờ vua Bimbisãra (Tân-bả-ta-la), mở 
một con đường dài 3km, rộng khoảng hơn 3m 
để lên núi Linh Thứu nghe Phật thuyết pháp. 
Hai bên đường có những trạm đề vua nghỉ chân 
và ngắm quang cảnh. 

- Thành Vương-xá: Phạn: Rajagrha. Pali: 
RajJagaha. Hán phiên âm Hạt-la-xà-cật-lợi-hy 
và dịch là Vương Xá thành, Vương Xá quốc, 
La Duyệt Kỳ. Thời vua Bimbisãra (Tân-bà-ta- 
la) trị vì, thì RãJagrha là thủ đô. Kinh thành này 
là một trong những Trung tâm hoăng pháp của 
đức Phật vào thời vua Bimbisãara (Tần-bà-ta-la) 
và vua Ajãta§ãtru (A-xà-thế). Thời vua A Dục 
trị vì, kinh thành được dời về ở Pafaliputra (S), 
Pãtaliputta (P), Hán phiên âm là Ba-la-lợi-phất- 
đa-la và dịch là Hoa thị thành. Thành này hiện 
nay là thành phố Patna. 

- Nước Ma-kiệt-đà: Phạn và PalI: 
Maghada. Hán phiên âm là Ma-già-đà-quốc, 
Ma-kiệt-đà-quốc, Mặc-kiệt-đà-quốc, Ma-ha- 


II10 


Thích Thái Hòa 
đà-quốc, Ma-yết-đả-quốc... và dịch là Vô Hại 
quốc, nghĩa là quốc gia không có não hại; Bất 
Ác Xứ quốc, nghĩa là quốc gia không có chỗ 
xấu ác; Trí Cam Lỗ Xứ quốc, nghĩa là quốc 
gia yên bình, nhân dân hiểu biết, cỏ cây tươi 
nhuận, hoa trái thơm ngọt; Thiện Thăng Xứ 
quốc, nghĩa là quốc gia có những điều tốt đẹp 
đặc biệt. 

Maphada (Ma-kiệt-đà) là một trong mười 
sáu nước cường thịnh thời Phật, có chu vi 
hơn năm nghìn dặm, đất đai phì nhiêu, phong 
tục thuần phác, người dân phúc hậu do vua 
Bimbisãra (Tần-bà-ta-la) trị vì. 

Maphada (Ma-kiệtđà) có rừng 
Uruvela, nơi đức Phật đã từng tu khổ hạnh; có 
Bodhsaya (Bô-đề-đạo-tràng), nơi đức Phật giác 
ngộ; có sông Nairañjanãä (Ni-liên-thiền), nơi 
đức Phật tắm, thả cái bát và phát lời thê nguyện 
trước khi lên ngôi thiền định ở Bồ-đề-Đạo- 
tràng, thành bậc Vô thượng giác; có Venuvana- 


III 


Thích Thái Hòa 
vihara (Tịnh xá Trúc Lâm) là Tịnh xá đầu tiên, 
do Trưởng giả Kalandaka (Ca-lan-đà) cúng 
dường rừng trúc, và do vua Bimbisära (Tần-bà- 
ta-la) xây dựng để cúng dường đức Phật và 
Tăng đoàn làm chỗ an cư và thuyết giảng rất 
nhiêu kinh điển ở Tịnh xá nảy; có núi 
Grdhrakũta (Linh Thứu), nơi đức Phật thuyết 
kinh Pháp Hoa, kinh Vô lượng thọ...; có ngục 
giam vua Bimbisãara (Tân-bà-ta-la); có nên nhà 
của cư sĩ JTvaka (Ky-bà), vị ngự y chăm sóc 
sức khỏe cho đức Phật và Tăng đoàn, và cũng 
đã từng can ngăn vua Ajãtasãtru (A-xà-thế) 
giết mẹ, VỊ ngự y này cũng đã từng đưa vua 
Ajãta$ãtru đến sám hối và quy y với đức Phật; 
có Sapta-parna-guhã (hang Thất Diệp) nơi đức 
Phật đã từng thuyết Pháp và cũng là nơi kết tập 
kinh điển đầu tiên bằng ngôn ngữ Maghadi, do 
Tôn giả Ma-ha-ca-diệp triệu tập và chủ trì, sau 
khi đức Phật Niết bàn; có Tự viện Nãlandã, nơi 


quê hương của Tôn giả Sariputra (Xá-lợi-phất), 


112 


Thích Thái Hòa 
và cũng là nơi đức Phật đã từng đến lưu trú và 
thuyết pháp ba tháng, khi Ngài còn tại thế. Về 
sau, Tự viện Nalanda trở thành Đại học Phật 
giáo đầu tiên mang tâm cỡ quốc tế và đã bị Hồi 
giáo hủy diệt vào cuôi thê kỷ XI;... 

Như vậy, Maghada (Ma-kiệt-đà) là nơi có 
nhiêu thánh tích Phật giáo nhất, ngày nay thuộc 
tiêu bang Bihar, Ấn Độ. 

- — Nhất vị: Phạn: Eka-rasa; Vimukty- 
eka-rasata. Nghĩa là một mùi vị. Giáo pháp do 
đức Phật chứng ngộ và giảng dạy chỉ có một 
mùi vị duy nhất là mùi vị giải thoát. Hiện tượng 
và bản thể của mọi sự hiện hữu, chỉ có một mùi 
vị duy nhất là chân thật bình đăng. Nên, gọi là 
nhất vị chân thật. 

- = Vô tướng: Phạn: Animitta. Nghĩa 
là không có hình tướng. Hết thảy muôn vật 
đều không có tướng nhất định. Vì muôn vật 
do quan hệ nhân duyên mà sinh khởi, nên vô 
thường và muôn vật do quan hệ nhân duyên 


113 


Thích Thái Hòa 
mà sinh khởi, nên bản thể của chúng là không, 
võ nơã tính hay vô tự tính. Các tướng từ nơi 
không, nơi võ ngã tính hay từ nơi võ fự tính mà 
biểu hiện qua sự quan hệ nhân duyên đều øọI là 
VÕ fHỚNG. 

- =— Vô sanh: Vô sanh là chỉ cho /ánh- 
không nơi muôn vật. Tánh ây nơi muôn vật là 
không sanh diệt, nên gọi là vô sanh. Niết bàn 
cũng gọi là vô sanh, vì tâm không còn bị hết 
thảy các loại phiền não sanh diệt chi phối. Niết 
bàn là tâm vắng lặng tuyệt đối, vì nơi tâm ấy 
phiền não hoàn toàn văng bặt không có sanh 
khởi, nên Niết bàn gọi là vô snh, mà cũng gọi 
là võ fướng và cũng gọi là fánh không. 

- — Quyết định thực tế: Quyết định là 
chăc chắn không thay đổi. Thực tế là chỗ tột 
cùng của chân lý hay còn gọi là sự thật tuyệt 
đối. Sự thật tuyệt đối là Niết bàn hay lý thê của 
chân như. Quyết định thực tế là Niết bàn tuyệt 
đối, không còn có sự quan hệ đối đãi, sinh diệt 


114 


Thích Thái Hòa 
biến dị. Nên, quyết định thực tế cũng chính là 
vô tướng, vô sanh. 

- — Bồn giác: Bốn giác là chỉ cho Phật 
tính. Nghĩa là tính giác ngộ vốn có nơi tất cả 
chúng sanh. Bản tính ấy xưa nay vốn như vậy, 
tại phàm không giảm, tại thánh không tăng; 
không phải do tu mà được, không phải do 
không tu mà mất. Nó bản nhiên, độc tôn như 
thị. Phiền não nơi tâm lắng yên, thì tính Phật 
hiển bày. Cũng như nước lắng yên, thì ánh 
trăng tự chiếu. 

- Lợi hành: Lợi hành là do dựa vào bản 
giác mà phát tâm tu tập. khiến tâm nhiễm ô, do 
phiền não huân tập nơi tâm từ từ bị xóa dân, 
làm cho tánh giác vốn có nơi tâm càng lúc càng 
sáng ra, những nhận thức mê lầm do tâm càng 
lúc càng chuyên hóa, trí tánh nơi tâm càng lúc 
càng thanh tịnh, khiến bản giác hay Phật tính 
càng lúc càng hiện ra cùng khắp nơi tâm. Và 
ngay nơi tâm bốn giác ây mà khởi vận từ bị, 


115 


Thích Thái Hòa 
tương ứng với căn khí, nghiệp chủng của chúng 
sanh để làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh 
đưa hết thảy đến chỗ an lạc một cách tự nhiên, 
liên tục không gián đoạn, nên gọi là bản giác 
lợi hành. 

* Chủ yếu 

Phẩm tựa của kinh này là giới thiệu thời 
điểm, xứ sở đức Phật thuyết kinh; Thành phần 
hội chúng nghe đức Phật thuyết kinh. Nội dung 
chủ yếu của phẩm này là đức Phật muốn phát 
khởi tín tâm thanh tịnh cho thính chúng đỗi với 
diệu pháp nhất thừa, nhất vị. Nhất thừa là cỗ xe 
chuyển vận đến địa vị giác ngộ duy nhất là Phật 
quả. Nhất vị là vị giải thoát của Niết bàn tối 
thượng. VỊ giải thoát ây, do đoạn tận Khổ đề và 
Tập đề đem lại. 


116 


Thích Thái Hòa 
Phẩm thứ hai: Pháp Vô Tướng 

Lúc bây giờ, đức Thế Tôn, từ thiền định 
đứng dậy, nói với Đại chúng răng: 

Đi vào pháp tướng chân thật băng phẩm 
vị trí tuệ của chư Phật, do bản tính quyết định. 
Phương tiện thần thông đều lợi ích vô tướng. 
Nghĩa rốt ráo giác ngộ duy nhất khó hiểu, khó 
vào. Đối với những hàng Nhị thừa không thê 
thây biết, chỉ có Bồ tát và Phật mới hiểu cùng 
tận nghĩa ấy, nên nói một pháp vị để hóa độ 
chúng sanh. 

Bây giờ, Bồ tát Giải Thoát từ chỗ ngồi 
đứng dậy, quỳ gối, chắp tay, bạch Phật rằng: 
Nếu sau khi Ngài diệt độ, ở trong thời kiếp mạt, 
chánh pháp đi qua, tượng pháp trụ thế, chúng 
sanh ở trong năm sự vẫn đục, ác nghiệp phần 
nhiêu, luân hôi ba cõi, không có kỳ hạn ra khỏi. 
Nguyện xin Phật từ bị, vì chúng sanh đời sau 
nói về pháp vị duy nhất, quyết định chân thật, 
khiến cho những chúng sanh đời sau ấy, đều 


17 


Thích Thái Hòa 
được giải thoát. 

Đức Phật dạy rằng: 

Này thiện nam tử! 

Ông có thể hỏi nguyên nhân ra đời của ta 
là muốn giáo hóa chúng sanh, khiến cho họ 
được quả vị xuất thế, ấy là một việc lớn không 
thể nghĩ bàn, vì do tâm đại từ và tâm đại bi, nếu 
ta không nói liền rơi vào xan tham. Vậy, quý vị 
hãy lắng lòng nghe, tôi sẽ vì quý vị mà tuyên 
thuyết. 

Này thiện nam tử! 

Nếu dùng tâm vô sanh mà hóa độ chúng 
sanh nơi huyễn hóa và không có chúng sanh 
nảo là không hóa độ, thì sự hóa độ ây rất là lớn, 
khiến cho những chúng sanh ấy đều xa lìa vọng 
tâm và ngã. Tất cả tâm và ngã xưa nay đều rỗng 
lặng. Nếu đạt được tâm rỗng lặng, thì tâm ây 
không phải là huyễn hóa. Không huyễn, không 
hóa là được vô sanh. Tâm vô sanh ngay ở nơi 
không huyễn hóa. 

118 


Thích Thái Hòa 

Bồ tát Giải Thoát, bạch đức Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Tâm tánh của chúng sanh vốn rỗng lặng, 
tâm vốn rỗng lặng, bản thê không có sắc tướng, 
vậy lây øì tu tập để được bản tâm rỗng lặng ấy? 
Xin Ngài thương xót, vì con mà diễn nói. 

Đức Phật dạy: 

Này Bồ tát! Tất cả tướng của tâm, xưa nay 
không có nguôn gốc, vốn rỗng lặng, vô sanh, 
không có nguôn gốc và xứ sở. Nếu tâm vô sanh 
là ngay đó mà vào rỗng lặng. Cõi tâm rỗng 
lặng, chính đó là đạt tâm không. 

Này thiện nam tử! 

Tâm không có hình tướng. Không có hình 
tướng của tâm, không có hình tướng của ngã. 
Hình tướng của tất cả pháp cũng đều như vậy. 

Bồ tát Giải Thoát, bạch đức Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 


119 


Thích Thái Hòa 

Tất cả chúng sanh, nếu cho rằng có tướng 
của ngã, có tướng của tâm, thì sử dụng pháp gì 
để giác ngộ cho họ, khiến họ ra khỏi những sự 
trói buộc ấy? 

Đức Phật dạy: 

Này thiện nam tử! 

Nếu người nảo cho rằng có ngã, thì hướng 
dẫn cho họ quán chiếu mười hai nhân duyên. 
Mười hai nhân duyên vốn từ nơi nhân quả; và 
từ những chủng tử vận hành nơi tâm mà nhân 
quả được hưng khởi. Tâm còn không có thực, 
huống nữa là có thân. 

Nếu có người nào chấp hữu ngã, thì hướng 
dẫn cho họ văng lặng ngay nơi kiến chấp hữu. 
Nếu có người nào chấp vô ngã, thì hướng dẫn 
cho họ văng lặng ngay nơi kiến chấp vô. 

Nếu có người nào chấp tâm sanh, thì 
hướng dẫn cho họ văng lặng ngay nơi tự tánh 
tịch diệt. Nếu có nñĐưƯỜời nào chấp sự tịch diệt 
của tâm, thì hướng dẫn cho họ văng lặng ngay 
120 


Thích Thái Hòa 
nơi bản tánh sanh. Vắng lặng là thấy tánh, 
chính đó là hội nhập thực tế. Vì sao? Vì sinh 
vốn không diệt; vì diệt vốn không sinh. Không 
diệt, không sinh; không sinh, không diệt, hết 
thảy pháp cũng đều như vậy. 

Bồ tát Giải Thoát, bạch đức Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Nếu có chúng sanh, khi thấy pháp có sinh, 
thì nên hướng dẫn cho họ diệt trừ kiến chấp nào 
và khi thây pháp có diệt, thì nên hướng dẫn cho 
họ diệt trừ kiến chấp nào? 

Đức Phật dạy: 

Này Bỏ tát! Nếu có chúng sanh, khi thây 
pháp có sanh, thì nên hướng dẫn cho họ diệt trừ 
những kiến chấp đối với vô; nêu khi họ thây 
pháp có diệt, thì nên hướng dẫn cho họ diệt 
trừ những kiến chấp đối với hữu. Nếu diệt trừ 
những kiến chấp ấy, sẽ chứng đắc pháp chân 
không, hội nhập thể tính quyết định và vô sanh 
quyết định. 

121 


Thích Thái Hòa 

Bồ tát Giải Thoát, bạch đức Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Hướng dẫn cho chúng sanh ây an trú ở nơi 
vô sanh là vô sanh chăng? 

Đức Phật dạy: 

Mắc kẹt ở nơi vô sanh, chính đó là hữu 
sanh. Vì sao? Vì không mặc kẹt nơi vô sanh 
mới là vô sanh. Bồ tát, nễu sinh khởi ý niệm vô 
sanh là do từ ý niệm sanh diệt mà sinh khởi. Cả 
ý niệm sinh và ý niệm diệt đều văng lặng, nên 
vốn sinh mà vô sinh. Tâm thường rỗng lặng, 
tính-không vốn không mặc kẹt. Tâm không 
mắc kẹt øọI là vô sinh. 

Bồ tát Giải Thoát, bạch đức Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Tâm không có mặc kẹt thì có gì phải tu 
học? Có øi là hữu học và vô học? 

Đức Phật dạy: 


122 


Thích Thái Hòa 

Này Bồ tát! Tâm là vô sanh, tâm chắng 
vào hay ra. Bản tánh văng lặng, kho tàng Như 
Lai không lay động, cũng không phải hữu học, 
cũng không phải vô học; không có học nào 
là không học, chính đó là vô học; không phải 
không có học, đó là sở học. 

Bồ tát Giải Thoát, bạch đức Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Thế nào là bản tính văng lặng, kho tàng 
Như Lai không lay động? 

Đức Phật dạy: 

Chiêm nghiệm về tướng sanh diệt nơi kho 
tàng Như Lai, lý tánh ân sâu không biểu hiện. 
Lý tánh vắng lặng, không lay động ấy là kho 
tàng của Như LaI. 

Bồ tát Giải Thoát, bạch đức Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Thế nào là chiêm nghiệm về tướng sanh 
diệt? 


133 


Thích Thái Hòa 

Đức Phật dạy: 

Này Bồ tát! Lý tánh không thể chiêm 
nghiệm chăng? Hoặc lý tánh có thể chiêm 
nghiệm chăng? Nếu có thể, liên sanh khởi các 
niệm, khởi ngàn suy, vạn xét, ây là tướng sinh 
diệt. Bồ tát quán chiếu bản tánh, tự nó đầy đủ 
cả lý tánh và sự tướng. Ngàn suy, vạn xét đối 
với đạo lý không ích lợi gì. Chỉ làm theo động 
loạn, mất gốc rễ tâm vương. Nếu không chiêm 
nghiệm, thì không sanh diệt. Thực tế chân như 
không sinh khởi, các thức an tĩnh, văng lặng, 
dòng chảy không sanh, được năm pháp thanh 
tịnh, gọi là Đại thừa. Bồ tát chứng nhập năm 
pháp thanh tịnh, tâm chính không vọng. Nếu 
tâm không có vọng niệm là đi vào địa vị Thánh 
trí tự giác của Như lai. Người nào đi vào địa vị 
Thánh trí tự giác ấy, người đó biết rõ ràng, tất 
cả từ nơi căn bản bất sanh. Biết căn bản là bất 
sanh thì không có vọng tưởng. 

Bồ tát Giải Thoát, bạch đức Phật rằng: 


124 


Thích Thái Hòa 

Người không có vọng tưởng, thì không cần 
phải đình chỉ? 

Đức Phật dạy rằng: 

Này Bỏ tát! Vọng vốn không sanh, không 
vọng lấy øì đình chỉ. Biết tâm là vô tâm, đã 
vô tâm lấy gì ngưng lắng? Không phân cách, 
không biện biệt, các thức không sinh khởi hiện 
hành. Các thức không sanh khởi hiện hành, thì 
lây cái gì mà đình chỉ? Ấy gọi là không đình 
chỉ mà cũng không phải là không đình chỉ. Vì 
sao? Vì đình chỉ vốn là không có cái gì để đình 
chỉ vậy. 

Bồ tát Giải Thoát, bạch đức Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Nếu đình chỉ mà không đình chí, thì đình 
chỉ chính là sanh, sao gọi là vô sanh? 

Đức Phật dạy: 

Này Bỏ tát! Ngay đình chỉ là sanh. Còn đã 
đình chỉ thì vốn không phải là đình chỉ, cũng 


125 


Thích Thái Hòa 
không phải mắc kẹt ở nơi không đình chỉ; cũng 
không phải mắc kẹt ở nơi chỗ không mắc kẹt, 
thì lây cái gì gọi là sanh? 

Bồ tát Giải Thoát, bạch đức Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Tâm là vô sanh, thì có gì để thủ và xả, có 
pháp tướng nào đề an trú? 

Đức Phật dạy: 

Tâm vô sanh, thi không còn thủ và xả; an 
trú ở nơi vô tâm, an trú ở nơi vô pháp. 

Bồ tát Giải Thoát, bạch đức Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Thế nào là an trú ở nơi vô tâm và thê nào là 
an trú ở nơi vô pháp? 

Đức Phật dạy: 

Ở nơi tâm không sanh, đó là an trú vô tâm; 
ở nơi pháp không sanh, đó là an trú vô pháp. 


Này thiện nam tử! 


126 


Thích Thái Hòa 

Tâm và pháp không sanh, tức là không còn 
y chỉ, nương tựa, không vướng mắc các chủng 
tử tâm hành, tâm thường văng lặng, không còn 
khởi niệm tưởng nào khác. Ví như hư không 
kia, không chuyền động, không dừng lại, không 
khởi hiện, không tạo tác, không bên này, không 
bên kia. Được tâm nhãn không, được thân pháp 
không. Năm ấm, sáu nhập thảy đều vắng lặng. 

Này thiện nam tử! 

Người tu tập pháp không, không dựa ba 
cõi, không kẹt giới tướng, thanh tịnh vô niệm, 
không thâu nhiếp, không phóng xả, Kim cang 
tính bình đăng, không hoại Tam bảo, tâm rỗng 
lặng, không lay động, đây đủ sáu Ba-la-mật. 

Bồ tát Giải Thoát, bạch đức Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Sáu Ba-la-mật đều là hữu tướng, pháp hữu 
tướng có thể xuất thê chăng? 

Đức Phật dạy: 


Này thiện nam tử! 
127 


Thích Thái Hòa 

Sáu pháp Ba-la-mật được nói bởi Như lai 

là vô tướng, vô vi. Vì sao? Nếu người ly dục, 
tâm thường thanh tịnh, dùng phương tiện nói 
lời chân thực để lợi mình, lợi người là Bồ thí 
Ba-la-mật. Chí niệm kiên cô, tâm thường không 
kẹt, thanh tịnh không nhiễm, không vướng mắc 
ba cõi là Trì giới Ba la mật. Tu tập không quán, 
đoạn trừ kiết sử, không dựa các pháp hữu lậu, 
ba nghiệp thanh tịnh, thân tâm không kẹt là 
Nhẫn nhục Ba-la-mật. Xa lìa danh số, đứt hắn 
kiến chấp có và không, thâm nhập tính-không 
của năm uân là Tinh tấn Ba-la-mật. Rỗng lặng 
đều lìa, chắng kẹt các không, tâm ở vô trú, 
chăng kẹt đại-không là Thiền định Ba-la-mật. 
Tâm không có tướng của tâm, hư không không 
thủ trước, không sinh khởi các hành, tịch diệt 
không chứng đắc, tâm không có xuất và nhập, 
tự tính thường bình đẳng, thực tế của các pháp, 
thể tính đêu quyết định, không dựa vào các địa 
vị, trí tuệ không vướng mắc là Bát nhã Ba-la- 


mật. 
128 


Thích Thái Hòa 

Này thiện nam tử! 

Sáu ba-la-mật này, đều đạt được lợi hành 
từ bản nguyên, chứng nhập tính quyết định, 
siêu nhiên xuất thế, giải thoát vô ngại. 

Này thiện nam tử! 

Tướng của pháp giải thoát như vậy, đều 
là từ thực hành vô tướng, cũng không có giải 
thoát nào là không giải, nên gọi là giải thoát. 
Vì sao? Vì tướng của giải thoát là vô tướng, vô 
hành, không động, không loạn, Niết bàn, tịch 
tịnh, tướng Niết bàn cũng không thể chấp thủ. 

Bỏ tát Giải Thoát nghe đức Phật dạy xong, 
tâm rất vui mừng được điều chưa từng có, 
muốn tuyên lại ý nghĩa mà nói kệ răng: 

Thế Tôn đủ Đại giác 

vì chúng sanh nói pháp 
đều nói nơi Nhất thừa 
không có đạo Nhị thừa. 


Vô tướng một vỊ lợi 


129 


Thích Thái Hòa 
như hư không rộng lớn 
không gì không dung chứa 
tùy căn tánh khác nhau. 

Đều được nơi chỗ gốc 

lia vọng tâm ngã ấy 

nhất pháp được thành tựu 
các hành, có đồng, khác, 

ăt được lợi bản nguyên 

bặt dứt thấy nhị tướng 
cảnh Niết bàn vắng lặng 
cũng không kẹt chứng đắc, 
vào nơi chỗ quyết định 
không tướng, không có hành 
tâm rỗng, cõi văng lặng 
tâm vắng lặng, không sanh, 
đồng bản tính Kim cang 
không hoại nơi Tam bảo 


đủ sáu Ba la mật 


130 


Thích Thái Hòa 
độ hết thảy chúng sanh. 
Siêu nhiên vượt ba cõi 
đều không dùng Tiểu thừa 
pháp ấn của một vị 
nhất thừa được thành tựu. 

Bây giờ, Đại chúng nghe ý nghĩa này tôi, 
tâm rất vui mừng, lìa được tâm chấp ngã, hội 
nhập Không, Võ tướng, mở ra nẻo rộng lớn, 
đều được tính quyết định, đoạn trừ phiên não, 
hết lậu hoặc. 

* Chú giải 

- Vô tướng pháp: Pháp vốn không có hình 
tướng. Nghĩa là hết thảy pháp đều do quan hệ 
nhân duyên mà sinh khởi, nên tự tánh của các 
pháp vốn rỗng lặng, không có tự thể. Tự thể 
của các pháp vốn rỗng lặng, vô thể. Chúng 
tùy duyên mà biểu hiện, không có phương sở, 
không có hình tướng nhất định, nên gọi là pháp 
VÔ tướng. 


lỗi] 


Thích Thái Hòa 

Pháp vô tướng mà kinh này đề cập là ứ 
tâm chân như. Tự tâm chân như, tùy duyên mà 
biểu hiện, nhưng tính chân như ấy, không hè 
biến thê theo duyên, nên gọi là chân như tính. 
Tính ấy không có phương sở, không có sinh 
diệt, không có lai khứ, không có tướng trạng, 
nên gọi là pháp chân như vô tướng. 

- Nhị thừa: Thừa là cỗ xe. Nhị thừa là hai 
cỗ xe. Giáo pháp do đức Phật giảng dạy, ví như 
cỗ xe có khả năng chuyên chở người hành trì 
đi từ mê lầm đến giác ngộ; đi từ phàm phu đến 
bậc thánh trí; đi từ khổ đau đến an lạc và đi từ 
sanh tử đến Niết bàn. 

Hai cỗ xe gồm: Thanh văn thừa và Duyên 
giác thừa. Thanh văn thừa, là giáo pháp đức 
Phật giảng dạy có năng lực chuyên tải hàng 
Thanh văn đến chỗ giác ngộ. Nội dung của giáo 
pháp ây là Tứ diệu để. Hàng đệ tử do trực tiếp 
nghe đức Phật giảng về Tứ diệu để rồi thực 
hành và đi đến giác ngộ, nên gọi là Thanh văn 


152 


Thích Thái Hòa 
thừa. Duyên giác thừa, Bỏ tát thừa cũng thiết 
lập trên nên tảng Tứ diệu để, nhưng với một 
cách nhìn rộng và sâu hơn từ tuệ giác duyên 
khởi, vô tướng và vô sanh. 

Duyên giác thừa là những vị sinh ra không 
sặp Phật, không trực tiếp nghe Phật thuyết 
pháp, nhưng tự mình quán chiêu lý mười hai 
duyên khởi, khiến dẫn sinh đến đời sống giác 
ngộ, nên gọi là Duyên giác thừa. 

- _ Chánh pháp, Tượng pháp và Mạt 
pháp: Giáo pháp của đức Phật được các nhà 
Phật học chia ra làm ba thời kỳ gồm Chánh 
pháp, Tượng pháp và Mạt pháp. 

Chánh pháp: Tiếng Phạn là Saddharma. 
Trong khi đức Phật tại thế và sau khi Ngài diệt 
độ, mọi người nghe giáo pháp và y vào giáo 
pháp của Ngài giảng dạy để thực hành là liền 
có sự giải thoát và an lạc ngay trong hiện thế, 
ây gọi là thời kỳ Chánh pháp. 


53 


Thích Thái Hòa 

Tượng pháp: Tiếng Phạn là Saddharma- 
pratripaka. Sau khi đức Phật diệt độ, tuy có 
giáo pháp và cũng có người tu hành, tương tự 
như thời Chánh pháp, nhưng sự chứng quả giải 
thoát không băng thời kỳ Chánh pháp, nên gọi 
là thời kỳ Tượng pháp. 

Mạt pháp: Tiếng Phạn là Saddharma- 
vIpraloba. Giáo pháp của đức Phật ở vào thời 
kỳ bị biến dạng khá nhiều, nên có nhiều người 
tu mà ít người chứng ngộ. 

Các nhà Phật học phân chia thời kỳ Chánh 
pháp, Tượng pháp, Mạt pháp có nhiều cách 
nhìn khác nhau. Ở đây không phiên trích dẫn. 

- = Năm sự vẫn đục: Hán øọI là ngũ 
trược. Gồm: 

l- Kiếp trược (Kalpa-kasãya). Thời kỳ 
kiếp sông con người bị tổn giảm. Nghĩa là tuôi 
thọ con người từ một trăm tuổi giảm dân đến ba 
mươi tuổi, thì nạn đói kém xảy ra; giảm xuống 
hai mươi tuổi, thì nạn tật dịch xảy ra và giảm 


134 


Thích Thái Hòa 
đến còn mười tuổi, thì nạn binh đao nôi dậy và 
bấy giờ hết thảy chúng sanh ở vào thời kỳ này 
đều bị thiệt hại. 

2- Kiến trược (Drsti-kasäya): Sự vẫn 
đục về hiểu biết. Thời kỳ Chánh pháp đi qua, 
thời kỳ Tượng pháp xuất hiện, tà kiến cũng 
phát triển theo, khiến người tu tập không hiểu 
rõ giáo pháp để hành trì, khiến có tu tập mà ít 
chứng ngộ. 

3- Phiền não trược (Kle§a-kasãya): 
Tâm chúng sanh bị vẫn đục do phiên não. 

4- Chúng sanh trược (Sattva-kasäya): 
Chúng sanh đối xử với nhau, băng những nhận 
thức sai lầm và tâm ý vẫn đục. 

5- Mạng trược (Ayu-kasäya): Đời 
sông nuôi dưỡng băng tà mạng và mạng sống 
ngăn ngủi. 


135 


Thích Thái Hòa 

: Ba cõi: Hán gọi là Tam giới 
(Trayo-dhãtavah), gôm: Dục giới, Sắc giới, Vô 
Sắc giới. 

l- Dục giới (Kama-dhãtu): Thế giới 
được hình thành từ tính dục của chúng sanh, 
nên gọi là Dục giới. Phạm v1 của Dục giới, trên 
từ cõi trời Tha-hóa-tự-tại, dưới đến địa ngục A- 
tỳ. 

2- Sắc giới (Rũpa-dhãtu): Sắc hay 
rũpa, có nghĩa là đôi ngại. Sắc giới là thế giới 
cư trú của những loài chúng sanh không sinh 
ra từ tính dục mà hóa sinh từ sắc thể thanh tịnh 
do thiền định tạo nên. Tuy ly dục thanh tịnh, 
nhưng vẫn còn sắc thể thanh tịnh làm đối ngạI, 
nên gọi sắc giới. Sắc giới có 18 cõi trời, được 
hình thành do khả năng thiền định sâu cạn của 
những chúng sanh ở cõi này tạo nên. 

3- Vô sắc giới (Aripya-dhatu): Thế 
giới cư trú của những loài chúng sanh, không 
sinh hoạt theo sắc uân mà sinh hoạt theo thọ 


136 


Thích Thái Hòa 
uân, tưởng uân, hành uẫn và thức uẫn, nên ØỌI 
là Vô sắc giới. Không gian của Vô sắc giới là 
tâm thức. Do mức độ thiền định của chúng sanh 
nơi cư giới của không gian tâm thức này, có sâu 
cạn khác nhau, nên Vô sắc giới còn có tên là 
Tứ không xứ, Tứ vô sắc hay Tứ không định. 

¬ Tâm không: Hán là Không tâm. Tâm 
rỗng lặng, không có tự thê của ngã và pháp. 

- = Mười hai duyên khởi: Hán gọi là 
Thập nhị nhân duyên. Mười hai nhân duyên 
khởi sinh liên hệ với nhau trong nhân duyên, 
nhân quả ba đời, hỗ tương liên tục tác động lên 
nhau ở nơi đời sống của mỗi chúng sanh luân 
hồi trong ba cõi. 

- Mười hai nhân duyên gồm: - Vô minh: 
Không sáng suốt. - Hành: Ý chí tác nghiệp và 
chủng tử vận hành ở trong tâm thức. - Thức: 
Nơi cất chứa chủng tử và là nơi mà các nhận 
thức dựa vào để biểu hiện. - Danh sắc: Danh 
là tâm và sắc là vật chất. Danh sắc là nơi tập 


137 


Thích Thái Hòa 
hợp của tinh thần và vật chất. - Lục nhập: Sáu 
quan năng øôm: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tiếp 
xúc với sáu ngoại cảnh øôm: sắc, thanh, hương, 
vị, xúc và pháp làm duyên cho sáu nhận thức 
øôm: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, 
thân thức và ý thức biểu hiện. - Xúc: Nơi tiếp 
xúc giữa sáu quan năng gồm: mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân, ý và sáu đôi tượng gồm: sắc, thanh, 
hương, vị, xúc và pháp. - Thọ: Thọ là tiếp nhận. 
- Ái: Ưa thích, khát thèm, kiểm tìm. - Thủ: 
Bám lây. - Hữu: Tôn tại, tạo thành, trở thành. 
Sanh: Biểu hiện, sanh khởi. - Lão tử: Già chết. 

Mười hai nhân duyên này tương tác với 
nhau, găn kết với nhau tạo thành nhân quả ba 
đời của mọi hữu tình luân hồi trong ba cõi. Các 
bậc Duyên giác, giác ngộ được lý mười hai 
duyên khởi này, do thiền định nhiếp phục vô 
minh và hành, thuộc tác nhân của quá khứ cũng 
như nhiếp phục và chặt đứt ái, thủ, hữu tác 
nhân của hiện tại, nên các Ngài châm đứt được 


138 


Thích Thái Hòa 
sanh tử khô đau trong tương lai. 

Bỏ tát, do quán chiêu duyên khởi, thây rõ 
lý vô tướng, vô sanh ngay nơi các pháp duyên 
khởi, nên vọng tưởng đoạn trừ, vô minh dứt 
sạch, ngã chập và pháp chấp không còn, khiến 
các Ngài thong dong giữa sống và chết để hành 
đạo độ đời với tâm vô sanh, với hành vô tướng. 

- Chấp hữu: Chấp năm uân là thật có, 
gọi là chấp hữu. Nhưng thực tê năm uấn không 
phải thật có mà chỉ giả hữu. 

- — Châp vô: Chấp năm uân đoạn diệt, 
gọi là chấp vô. Nhưng thực tế năm uân không 
phải đoạn diệt mà tương tục sinh diệt, do quan 
hệ và tác động hỗ tương giữa nhân duyên, nhân 
quả. 

' Năm pháp thanh tịnh: Hán: Ngũ tịnh 
pháp, năm pháp thuộc về Phật địa gồm: Pháp 
giới thanh tịnh, Đại viên kính trí, Bình đăng 
tánh trí, Diệu quan sát trí, Thành sở tác trí. 


159 


Thích Thái Hòa 

l- Pháp giới thanh tịnh: Chỉ cho pháp 
thân thanh tịnh, hay bản thể chân thật bất sanh, 
bất diệt của chư Phật. Ấy là tự tánh chân như 
hay Tự tánh Như lai tạng. Pháp giới thanh tịnh 
là nơi nương tựa hết thảy công đức của thế gian 
và xuất thế gian. Theo Phật Địa Kinh Luận 3, 
thì thanh tịnh pháp giới là công đức chân như 
vô vi. Theo Thất Phật Kinh, thanh tịnh pháp 
giới là trí giác ngộ chân thật, biết rõ hết thảy 
các pháp. 

2- Đại viên kính trí: Trí xa lia mọi sự 
phân biệt; trí thấy rõ tật cả tánh và tướng của 
muôn pháp một cách như thực. Tánh và tướng 
của trí hoàn toàn thanh tịnh, hoàn toàn không 
tạp nhiễm, ví như tánh sáng của tắm gương lớn, 
SOI rõ Xuyên suốt mọi hiện tượng của muôn vật 
một cách tự nhiên. Trí này do chuyển hóa thức 
A-lại-da hay thức thứ tắm mà thành tựu. 

3- Bình đăng tánh trí: Trí thây rõ bản 
tính của các pháp, tự tha đều bình đắng. Nên, 


140 


Thích Thái Hòa 
khởi vận tâm đại bi cứu độ hết thảy chúng sanh 
một cách bình đăng. Trí này do chuyến hóa 
thức Mạt-na hay thức thứ bảy mà thành tựu. 

sim Diệu quan sát trí: Trí quán sát một 
cách tinh tế, mầu nhiệm đối với tự tướng và 
cộng tướng của vạn hữu, để ứng cơ thuyết pháp 
một cách vô ngại, tự tại. Trí này do chuyên hóa 
ý thức hay thức thứ sáu mà thành tựu. 

5- Thành sở tác trí: Trí do chuyển hóa 
năm thành phân nhận thức øôm: nhãn thức, nhĩ 
thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức mà thành 
tựu. Trí có tác dụng làm lợi ích cho hết thảy 
chúng sanh băng ba nghiệp thanh tịnh. 

- — Đại không: Không sanh, không diệt, 
không hữu, không vô, không thường, không 
đoạn, không lai, không khứ, nghĩa không cũng 
không, nên gọi là đại không. Đại không, không 
những là không mắc kẹt nơi sanh tử mà còn 
không mắc kẹt ở nơi Niết bàn, nên øỌọI là đại 
không. Tâm đạt đến đại không, thì ngay nơi 


141 


Thích Thái Hòa 
đương xứ mà tùy duyên ứng hiện, không thủ, 
không xả, không đến, không đi tùy theo tâm 
lượng mà biểu hiện. 

* Chủ yếu 

Phẩm này, đức Phật dạy về cách nhìn vô 
tướng đôi với ngã và pháp qua /ự âm chân 
như. Pháp vô tướng là pháp ở nơi /# tâm chán 
như vô thể. Tâm ấy vôn rỗng lặng, không sanh 
diệt. Đây là cách nhìn theo tuệ quán bát nhã 
ở trong sự tỉnh giác hiện tiền. Với cách nhìn 
này, thì ngã và pháp chỉ là hình tướng huyễn 
hóa khởi hiện từ vọng tâm bất thật. An trú vào 
định tâm, phiên não bị thiền định nhiếp phục, 
khiến không còn sanh khởi, nên gọi là vô sanh, 
hay gọi là vô sanh pháp nhẫn. An trú vào định 
này là an trú vào tự tánh bất sanh, bất diệt của 
các pháp, khiến tâm luôn luôn ở trạng thái bất 
động. Tâm bất động là do tuệ an trú ở nơi tự 
tâm chân như vô tự thê này, nên gọi là vô sanh 
pháp nhẫn. 


142 


Thích Thái Hòa 

Định này có tác dụng chặt đứt mọi hình 
tướng huyền hóa của ngã và pháp, từ tự tâm 
duyên vào vô minh mà hiện khởi. 

Và từ nơi tâm vô sanh mà Bồ tát khởi vận 
đại bi làm lợi ích cho chúng sanh, băng cách 
quán chiếu, hết thảy cảnh giới đều từ nơi vọng 
tâm của chúng sanh, mà biểu hiện thành mọi 
sắc tướng, cảm giác, tri giác, chủng tử tâm hành 
và mọi nhận thức sai biệt. Chúng sanh do vọng 
tâm duyên vào vô minh, khởi lên chấp thủ ngã 
và pháp, khiến cho họ bị lưu giữ ở trong huyễn 
cảnh luân hôi. 

Bồ tát biết vậy, nên từ nơi tâm chân như vô 
sanh; từ nơi thực tại vô tướng, Bồ tát vận khởi 
đại bi, sử dụng vô số phương tiện thiện xảo, để 
cởi trói cho chúng sanh, đưa họ trở lại với tâm 
chân như vô sanh, với thực tại vô tướng hay 
Niết bàn tịch tịnh vậy. 


143 


Thích Thái Hòa 

Chủ yêu của phẩm này, đức Phật dạy pháp 

tự tâm chân như vô tướng, vô sanh và Bồ tát y 
vào pháp tự tâm chân như này mà hành đạo. 


144 


Thích Thái Hòa 
Phẩm thứ ba: Hành Vô Sanh 

Bây giờ, Bồ tát Tâm Vương nghe đức Phật 
nói pháp vượt khỏi ba cõi không thê nghĩ bàn, 
liên từ chô ngôi đứng dậy chắp tay, dùng kệ hỏi 
răng: 

Nghĩa được Như Lai nói 
xuất thê không có tướng 
có thê thảy chúng sanh 
đều được sạch hữu lậu. 
Tâm, ngã rồng, hết buộc 
gọi là không có sanh 

sao gọi không có sanh 
mà được Vô sanh nhẫn? 

Bấy giờ, đức Phật bảo Bồ tát Tâm Vương 
răng: 

Này thiện nam tử! 

Vô sanh pháp nhẵn là pháp vốn không 
sanh. Các hành là không sanh, chứ không phải 
hành là không có sanh, nên đắc Vô sanh nhẫn, 
145 


Thích Thái Hòa 
chính là hư vọng. 

Bỏ tát Tâm Vương, bạch đức Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Đắc Vô sanh nhẫn chính là hư vọng, thì 
không đắc, không nhẫn nên không phải hư 
vọng? 

Đức Phật dạy: 

Không phải vậy. Vì không đắc, không 
nhân thời là có đặc. Có đặc, có nhân thời là có 
sanh. Có sanh nơi đắc. Pháp nào có sở đắc đều 
là hư vọng. 

Bồ tát Tâm Vương thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Thế nào là tâm vô sanh, vô nhẫn mà không 
phải là hư vọng? 

Đức Phật dạy: 

Tâm vô sanh, vô nhẫn là tâm không có 
hình tướng. VíÍ như bản tính của lửa, tuy ở 


trong øố, nhưng vì bản tính quyết định của nó 


146 


Thích Thái Hòa 
không có xứ sở, nên chỉ có danh từ, tánh của 
nó không thể thủ đắc. Muốn giải thích lý của 
nó, chỉ nêu lên danh xưng giả định. Tướng của 
danh xưng đã không thể thủ đắc, thì tướng của 
tâm cũng vậy, không thấy xứ sở, biết tâm như 
thế là tâm vô sanh. 

Này thiện nam tử! 

Tánh và tướng của tâm ấy, lại như quả A- 
ma-lặc, vốn không phải tự sanh, không sanh từ 
cái khác, không cộng sanh, không sanh ra từ 
nhân, không phải vô sanh. 

Vì sao? Vì do duyên thay đổi, duyên khởi 
không phải sanh, duyên hết chăng phải diệt, ân 
hiện đều vô tướng, lý tính căn nguyên đều tịch 
diệt, không có xứ sở, không thấy chỗ trú, do 
tánh quyết định. 

Tánh quyết định ấy, cũng không phải là 
đồng nhất, không phải là dị biệt, không phải là 
gián đoạn, không phải là thường hăng, không 
phải là nhập, không phải là xuất, không phải là 


147 


Thích Thái Hòa 
sanh, không phải là diệt, lìa xa bốn luận chứng, 
dứt bặt mọi ngôn ngữ. Tánh của tâm vô sinh 
cũng lại như vậy. 

Vì sao nói răng, sanh mà không sanh, có 
nhẫn mà không nhẫn? Vì nếu có người nảo 
thây và nói răng, tâm có chỗ đặc, có chỗ trú, là 
người không thê chứng đắc đạo quả Vô thượng 
bô để. Vì nếu là bậc trí tuệ, thì đêm ngày luôn 
luôn nhận rõ bản tánh của tâm. Biết tánh của 
tâm như vậy, tánh của vô sanh cũng như vậy, 
tánh của vô hành cũng như vậy. 

Bồ tát Tâm Vương thưa răng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Nếu tâm vốn như như, không sanh khởi ở 
nơi hành, các hành không sanh khởi vô sanh, 
thì hành không sanh, vô hành không sanh, gọi 
là hành không sanh chăng? 

Đức Phật dạy: 


Này thiện nam tử! 


145 


Thích Thái Hòa 

Ông dùng vô sanh để chứng minh hành vô 
sanh chăng? 

Bỏ tát Tâm Vương thưa: 

Dạ không phải. Vì sao? Vì như hành vô 
sanh, tánh và tướng đêu rỗng lặng, không thể 
thây, không thể nghe, không thể được, không 
thế mất, không có ngôn từ, không thê nói năng, 
không thể tri nhận, không có tướng trạng, 
không năm vào, không buông ra, thì lấy gì làm 
thủ chứng? Nếu có thủ chứng là có tranh luận. 
Không có tranh cãi, không có lý luận mới là 
hành vô sanh. 

Đức Phật dạy: 

Ông đã chứng đắc đạo quả Vô thượng Bồ 
đề chăng? 

Bỏ tát Tâm Vương thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Con không chứng đắc đạo quả Vô thượng 
Bỏ đề. Vì sao? Vì trong bản tánh bồ đề không 


149 


Thích Thái Hòa 
có tướng được, không có tướng mất, không có 
tướng giác, không có tướng tri, không có tướng 
phân biệt. Ở trong sự không phân biệt, chính nó 
là tánh thanh tịnh. Tánh ấy không có xen tạp, 
không có ngôn thuyết, không phải có, không 
phải không, không phải biết, không phải không 
biết. Các pháp có thể hành cũng lại như vậy. 

Vì sao? Vì tật cả pháp hành, tánh quyết 
định không thấy được xứ sở. Nó vốn không 
đặc và chắng đắc, thì làm øì có đắc đạo quả Vô 
thượng Bồ đề? 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy, đúng như vậy. Đúng như 
lời ông nói. Tất cả tâm hành, không ngoài vô 
tướng, thể tính của nó vắng lặng, vô sanh. Các 
thức uân biều hiện cũng lại như vậy. Vì sao? Vì 
nhãn và sự xúc tiếp của nhãn đều là rỗng lặng. 
Thức cũng rỗng lặng, tướng của nó không có 
chuyên động mà bất động. Bên trong không có 
ba thọ, ba thọ văng lặng. Tai, mũi, lưỡi, thân, 


150 


Thích Thái Hòa 
tâm ý, ý thức, mạt-na thức và a-lại-da thức 
cũng lại như vậy, đều cũng không sanh là tâm 
tịch diệt và tâm không sanh. Nếu tâm sanh tịch 
diệt; nếu tâm sanh vô sanh là hành có sanh, 
không phải là hành vô sanh. 

Này Bồ tát! Bên trong sanh ba thọ, ba 
hành, ba giới, nêu tâm sanh đã vắng lặng, 
không có sanh, thì tâm thường văng lặng, 
không có công, không có dụng, không có 
chứng tướng tịch diệt, cũng không có trú ở nơi 
vô chứng, có thể ở nơi không có trú, thâu giữ 
vô tướng, thì không có ba thọ, ba hành, ba giới, 
đều là thanh tịnh, văng lặng không trú, vô sanh, 
vô hành, không vào chánh định, không kẹt tọa 
thiên. 

Bồ tát Tâm vương thưa: 

Thiền có thể nhiếp động, an định đối với 
các huyễn loạn, sao lại không thiền? 

Đức Phật dạy: 


li] 


Thích Thái Hòa 

Này Bồ tát! Thiền tức là động. Không có 
động, không có thiên, ây là thiền vô sanh. Bản 
tánh của thiên là vô sanh, nó xa lìa tướng sanh 
về thiền. Tánh của thiền là vô trú, nó xa lìa cái 
động an trú của thiền. Nếu biết bản tánh của 
thiền là không có động tịnh là được vô sanh. 
Trí tuệ vô sanh, nó cũng không cân y trú, mà 
tâm vẫn không động. Vì do trí tuệ ây, nên 
chứng được Bát nhã ba-la-mật-đa vô sanh. 

Bồ tát Tâm Vương thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Trí tuệ vô sanh ở nơi tật cả xứ, vô trú ở nơi 
tất cả xứ. Không rời khỏi tâm, không kẹt xứ sở, 
không có xứ sở của tâm an trú, không có trú, 
không có tâm, tâm không sanh khởi trú. Trú 
tâm như vậy, là an trú vô sanh. 

Bạch đức Thế Tôn! 

Tâm an trú vô sanh là không thê nghĩ bàn. 
Trong sự không thể nghĩ bàn ây là có thê nói và 
không thể nói. 

152 


Thích Thái Hòa 
Đức Phật dạy: 
Đúng như vậy, đúng như vậy. 
Bồ tát Tâm vương, nghe nói như vậy, vui 
mừng chưa từng có, liên nói bài kệ răng: 


Thế Tôn đủ đại trí 

nói rộng pháp vô sanh 
nøhe điều chưa từng nghe 
chưa từng nói, nay nói. 
Như cam lô thanh tịnh 
lâu lâu chảy một lần 

khó gặp, khó nghĩ bàn 
người nghe lại càng khó. 
Ruộng phước tốt bực nhất 
thuốc mâu nhiệm trên hết 
do vì độ chúng sanh 


nên nay Phật tuyên nói. 


153 


Thích Thái Hòa 

Bấy giờ, trong đại chúng, nghe nói điều 
này xong, đêu được vô sanh và trí tuệ vô sanh. 

* Chú giải 

: Tâm vô sanh: Vô sanh nghĩa là tâm 
không tự sanh, cũng không sanh ra từ cái khác, 
cũng không cùng với cái khác mà sanh ra và 
cũng không phải từ nơi nhân mà sanh ra, nên 
øọI1 là tâm vô sanh. 

ˆ Hành vô sanh: là vô sanh pháp nhẫn. 
Hành vô sanh, nghĩa là do nhiếp phục tâm đi 
vào thiền định, an trú kiên trì và vững chãi ở 
nơi tự tâm chân như, khiến các chủng tử tâm 
hành bị thiền định kiên trì nhiếp phục, phiền 
não vĩnh viễn không sanh, nên định này gọi là 
vô sanh pháp nhẫn. Thường trú ở trong định 
này, khiến cho các chủng tử tâm hành không 
sanh khởi trở lại nơi tự tâm, nên gọi là hành 
vô sanh. Hành vô sanh, nghĩa là tâm vốn nó là 
như. Tâm vôn là như, nên nơi tâm ấy không 
sinh khởi hành và hành không có chỗ để sanh 


154 


Thích Thái Hòa 
khởi ở nơi /đn chơn nhự. Cả tâm chơn như và 
tất cả hành đêu là không sanh và chúng đều 
không có sở hành, nên gọi hành không sanh. 

- Vô sanh pháp nhẫn Phạn: 
Anutpattikadharmaksãanti. An trú vào lý bất 
sanh diệt nơi vạn hữu, với tâm bất động, phiến 
não không sanh, nên gọi là Vô sanh pháp nhẫn. 

Vô sanh pháp nhẫn có ba loại: 

]- Bản tánh vô sanh nhẫn: Nghĩa là 
Bỏ tát do quán sát thây rõ bản tính của vọng 
chấp (biến kế sở chấp) vốn không có tự thể, 
vốn vô sanh. 

2- Tự nhiên vô sanh nhẫn: Nghĩa là 
Bỏ tát do quán sát các pháp không do tự nhiên 
sanh khởi, mà sanh khởi do dựa vào nhân 
duyên (y tha khởi). Tuy duyên vào cái khác mà 
sanh khởi, nhưng bản tánh của duyên khởi là vô 
sanh. 

3- Phiền não khổ cấu vô sanh nhẫn: 
Nghĩa là Bỏ tát do quán sát thấy rõ thực tính 
155 


Thích Thái Hòa 
chân như của vạn hữu là vô vi, xưa nay vôn 
văng lặng, không tạp nhiễm (viên thành thật 
tánh). Nên gọi phiên não khô câu vô sanh. (Du 
Già Sư Địa Luận 74, Đại Chính 30). 

Ở kinh này, vô sanh pháp nhẫn chính là các 
chủng tử tâm hành vốn không sanh. Tâm vốn 
vô sanh, vì tâm không có hình tướng, không có 
phương sở, không có trú xứ, bản tính của tâm 
là vô tính, tỉnh giác, sáng trong, rỗng lặng, nên 
tâm vốn không sanh. Do đó, nhẫn mà không có 
chủ thê hay đối tượng để nhẫn, gọi là vô sanh 
pháp nhẫn. 

- — Quả A-ma-lặc: Phạn: Amala, ãmlikã, 
amlaphala. Pali: Amalaka. Hán phiên âm: A- 
ma-lặc, A-mạt-la, Am-ma-la, Am-ma-lặc-ca và 
dịch là dư cam tử. Tên khoa học: Tamarindus 
indica. Cây quả thuộc loại đậu, cành lá giống 
cây hợp hoan, thực vật nhiệt đới sinh ra ở Ấn 
Độ, Mã Lai, Phi Châu. Quả giỗng quả đậu, dài 
độ hơn mười phân tây, có vị chua, gọi là quả A- 
ma-lặc. Quả này có thể dùng làm thức ăn và 


156 


Thích Thái Hòa 
thuốc. 

* Chủ yếu 

Tự tánh của chủng tử tâm hành vốn rỗng 
lặng, vô sanh, nên tánh ây không dựa vào bất 
cứ cái gì để sanh. Nếu dựa vào cái khác để 
sanh, thì hành là do duyên sanh. Nghĩa là hành, 
do duyên vào vô minh mà sanh, nên chúng 
hiện hữu như huyễn, như mộng, như bọt nước 
đồ dốc, như ráng chớp, như ảnh tượng trong 
ĐƯƠNng. 

Bản tánh của hành là rỗng lặng, vô sanh, 
nên tướng của hành là vô tướng. Vì tướng của 
hành là vô tướng, nên hành không thể dùng 
khái niệm để khái niệm, không thể dùng ái thủ 
để nắm bắt. Các sóng thức nơi tâm, không còn 
bị gió nghiệp duyên thôi khởi. Các sóng thức 
nơi biên tâm chuyền thành thánh trí. Thức tâm 
lắng yên thì trí hiện. Trí hiện thì thấy rõ tâm 
vốn vô sanh. Cũng như nước yên thì trăng hiện; 
nước động thì không thấy trăng. Không thây 


J7 


Thích Thái Hòa 
trăng, không lỗi tại nước, không lỗi tại trăng 
mà do duyên nơi gió, khiến nước xao động. Gió 
lặng, nước yên, trăng hiện. Nên, trăng vốn vô 
sanh. 

Cũng vậy, tâm không sanh ra hành. Hành 
do duyên vô minh mà sanh. Võ minh diệt, thì 
hành không sanh. Hành không sanh, thì tâm 
văng lặng. Tâm vắng lặng, nên tâm vốn vô 
sanh. Tâm vô sanh là đại Niết bàn. 


155 


Thích Thái Hòa 
Phẩm thứ tư: Lợi Ích Từ Bản Giác 

Bây giờ, Bồ tát Vô Trú được nghe đức 
Phật dạy Nhất vị chân thực, không thê nghĩ 
bàn, liền từ xa đến sân, trực tiếp bên tòa ngồi 
của đức Như lai, chuyên tâm nhiếp niệm lắng 
nghe, nhập vào xứ thanh bạch, thân tâm không 
biến động. 

Bấy giờ, đức Phật dạy Bỏ tát Vô Trú rằng: 

Ông từ đâu đến? Từ xứ sở nào, nay lại đến 
đây? 

Bồ tát Vô Trú thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Con vốn không từ đâu đến và nay vốn 
không từ xứ sở nào đến. 

Đức Phật dạy: 

Ông vốn không từ đâu đến và nay vốn 
không từ xứ sở nào đến là ông được lợi hành 
căn bản không thể nghĩ bàn. 


l2 


Thích Thái Hòa 

Bấy giờ, các Đại Bồ tát và Đại sĩ liền 
phóng ánh sáng lớn, chiếu khắp cả đại thiên thế 
giới, rôi nói kệ răng: 

Lành thay! Bồ tát 
đây đủ trí tuệ 

thường dùng bản lợi 
lợi hành chúng sanh. 
Nơi bốn oai nghi 
thường trú bản lợi 
dìu dắt muôn loài 
không đến, không đi. 

Bây giờ, Bồ tát Vô Trú, bạch đức Phật 
răng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Cần dùng phương pháp chuyền hóa nảo để 
có lợi ích, mà chuyền hóa hết thảy tình thức của 
chúng sanh đều nhập vào tâm thức thanh tịnh? 

Đức Phật dạy: 


160 


Thích Thái Hòa 

Các đâng Toàn Giác - Như Lai, thường sử 
dụng Nhất giác mà chuyển hóa các tình thức, 
nhập vào thức thanh tịnh. 

Vì sao? Vì tất cả chúng sanh đều có bản 
giác, nên thường sử dụng Nhất giác để giác ngộ 
đôi với các loại chúng sanh, khiến cho tật cả 
đều nhập được bản giác, để giác ngộ được răng, 
các tình thức đều là rỗng lặng, vô sanh. Vì sao 
vậy? Vì bản tánh quyết định, vốn không hè có 
sự biến động. 

Bỏ tát Vô Trú thưa rằng: 

Tất cả thức đều do duyên vào các đối 
tượng mà sinh khởi, sao gọi là bất động? 

Đức Phật dạy: 

Hết thảy đối tượng vốn rỗng lặng, hết thảy 
thức vốn rỗng lặng, tánh rỗng lặng vốn không 
có điều kiện, như vậy lây điều kiện gì mà sinh 
khởi? 

Bồ tát Vô Trú thưa: 


lóI 


Thích Thái Hòa 

Tất cả đối tượng vốn không, lấy gì gọi là 
có thây? 

Đức Phật dạy: 

Thấy tức là vọng. Vì sao vậy? Vì hết thảy 
vạn hữu đều là vô sanh, vô tướng, chính nó đều 
rỗng lặng, vốn không có tên gọi. Tướng của hết 
thảy pháp cũng đều như vậy. Thân của hết thảy 
chúng sanh cũng như vậy. Thân còn không có, 
làm øì có cái thấy? 

Bồ tát Vô Trú thưa: 

Tất cả đối tượng đêu rỗng lặng, tất cả thân 
thể đều rỗng lặng, tất cả nhận thức đêu rỗng 
lặng, thì giác cũng phải rỗng lặng. 

Đức Phật dạy: 

Nhất giác là không hủy, không hoại, vì nó 
là tánh quyết định, nên không phải là rỗng lặng, 
không phải là không rỗng lặng, không có sự 
rỗng lặng nào là không rỗng lặng. 

Bồ tát Vô Trú thưa: 


162 


Thích Thái Hòa 

Các đối tượng cũng vậy, không phải tướng 
rồng lặng, không phải tướng không rông lặng. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy. Các đôi tượng ấy, tánh vốn 
quyêt định, căn nguyên của tánh vôn quyết 
định, nó vôn không có xứ sở. 

Bồ tát Vô Trú thưa: 

Giác cũng vậy, vốn không có xứ sở. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy. Giác vốn thanh tịnh, không 
có xứ sở, nên thanh tịnh là vô giác. Muôn vật 
vôn thanh tịnh, không có xứ sở, nên thanh tịnh 
là vô sắc. 

Bồ tát Vô Trú thưa: 

Nhận thức của mắt và tâm ý cũng lại như 
vậy là không thê nghĩ bản. 

Đức Phật dạy: 

Nhãn căn, tâm ý và nhận thức cũng lại 
như vậy là không thê nghĩ bàn. Vì sao? Vì sắc 
vôn thanh tịnh, không có xứ sở, không có tên 
163 


Thích Thái Hòa 
øọI, không có nhập vào bên trong. Nhãn căn 
vốn thanh tịnh, không có xứ sở, không thê nhìn 
thây, không lưu xuất ở bên ngoài. Tâm ý vốn 
thanh tịnh, không có xứ sở, không có điểm 
dừng, không có chỗ khởi. Các thức vốn thanh 
tịnh, không có xứ sở, không có biến động, 
không có riêng biệt các duyên, tánh vốn rỗng 
lặng, tánh vốn không có giác. Giác chính là 
giác. 

Này thiện nam tử! 

Tri giác vốn không phải là giác mà do 
các căn hội nhập với các thức. Vì sao? Vì con 
đường giải thoát, ở trong thời kỳ đoạn trừ các 
lậu hoặc, chứng nhập địa vị Kim cang trí, các 
lậu hoặc đã được đoạn trừ rồi, nhập vào Vô trú 
địa, thì không còn có xuất hay nhập, bấy giờ 
xứ sở của tâm không còn ở nơi địa vị của tánh 
quyết định nữa, mà địa vị của nó thanh tịnh như 
ngọc lưu ly trong suốt, và tánh của nó thường 
binh đăng như đại địa vậy. 


164 


Thích Thái Hòa 

Sự quán sát mâu nhiệm từ bản giác, ví như 

ánh sáng mặt trời trí tuệ. Sự thành tựu được lợi 

hành từ bản giác, ví như trận mưa pháp lớn. 

Người nào chứng nhập được trí tuệ từ bản giác 

này, là chứng nhập địa vị trí tuệ của bậc Toàn 

giác. Bậc chứng nhập địa vị trí tuệ từ bản giác 

này rồi, thì các thức uẫn hoàn toàn không còn 
sinh khởi. 


Bồ tát Vô Trú thưa: 

Năng lực Thánh đạo của Nhất giác được 
Như Lai dạy, là bốn trí địa rộng lớn, chính nó 
là lợi hành từ bản giác của hết thảy chúng sanh. 
Vì sao? Vì chính ở trong thân này của tất cả 
chúng sanh xưa nay vốn đây đủ. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy. Vì sao? Vì hết thảy chúng 
sanh xưa nay vôn không có lậu hoặc, chỉ có 
căn bản lợi ích của thiện pháp, nhưng nay vì do 
tham dục đâm vào mà hiện hữu, khiến chưa có 
165 


Thích Thái Hòa 
thể hàng phục. 

Bồ tát Vô Trú thưa: 

Nếu có chúng sanh nào chưa đắc lợi ích 
căn bản, cần phải chọn lọc, tích lũy, thì làm thế 
nào để hàng phục những điều khó hàng phục? 

Đức Phật dạy: 

Nếu thực hành chung hay riêng, có phân 
biệt và có tạp nhiễm, nên quay tâm về an trú ở 
nơi chỗ rồng không, thì hàng phục được những 
điều khó hàng phục, giải thoát được những sự 
ràng buộc của ma, hiện chứng Niết bản ngay 
nơi các thức uẫn, nghiễm nhiên siêu việt ngay 
nơi vị trí đang ngồi. 

Bồ tát Vô Trú thưa: 

Độc nhất không bạn, tâm chứng đắc Niết 
bàn, thường trú ở nơi Niết bàn là giải thoát 
chăng? 

Đức Phật dạy: 


ló6 


Thích Thái Hòa 
Thường trú ở trong Niết bàn, ây là Niết 
bàn trói buộc. Vì sao? Vì Niết bàn vốn là lợi 
hành từ bản giác và lợi hành bản giác vốn là 
Niết bàn. Những thành phân giác ngộ đối với 
Niết bàn, chính nó là những thành phần của 
bản giác, và chính nó cũng không khác với tánh 
giác và Niết bàn. Tánh giác không sinh, Niết 
bàn cũng không sinh; tánh giác không diệt, Niết 
bàn cũng không diệt, nên Niết bàn và tánh giác 
không có khác nhau. Niết bàn không thể chứng 
đặc, không thê chứng đắc Niết bàn, thì lấy gì 
mà có thê trú? 


167 


Thích Thái Hòa 

Này thiện nam tử! 

Người giác ngộ không an trú ở Niết bàn. 
Vì sao? Vì giác ngộ vôn vô sanh, xa lìa mọi câu 
nhiễm của chúng sanh; vì giác ngộ vốn không 
diệt, xa lia động tịnh của Niết bàn. An trú vào 
địa vị như vậy, gọi là tâm an trú ở không điểm, 
không có xuất hay nhập, nên thể nhập tâm thức 
thanh tịnh. 

Bồ tát Vô Trú thưa: 

Tâm thức thanh tịnh, có chỗ hội nhập, có 
chỗ chứng đắc là chứng đặc pháp chăng? 

Đức Phật dạy: 

Không phải vậy. Vì sao? Ví như người con 
mê muội, tay năm đồng tiền vàng mà không 
có biết, chạy khắp mười phương, trải qua năm 
mươi năm, bần cùng khốn khổ, tìm cầu công 
việc để nuôi thân mà vẫn không đủ. Người cha 
thây con của mình cớ sự như vậy, liên bảo con 
rằng: “Con năm đông tiền vàng sao không sử 
dụng? Hãy nên tùy ý sử dụng, đều sẽ được đây 
168 


Thích Thái Hòa 
đủ!”. 

Người con tỉnh ra, biết được mình có tiên 
vàng, tâm rất vui mừng, liền bảo rằng mình 
được tiên. Người cha liên bảo răng: “Này con 
chớ vui mừng, tiền vàng mà con đang được đó, 
vốn là của con, không phải do con kiểm được, 
tại sao lại vui mừng?”. 

Này thiện nam tử! Tâm thức thanh tịnh 
cũng lại như vậy, xưa không có tướng xuất, 
nay không có tướng nhập. Do xưa mê mờ, chứ 
không phải không có; nay do giác ngộ, chứ 
không phải ngoài vào. 

Bồ tát Vô Trú thưa: 

Người cha kia biết người con của mình mê 
muội, tại sao phải để trải qua năm mươi năm, đi 
khắp cả mười phương, nghèo cùng khôn khổ, 
mới gọi bảo cho biết? 

Đức Phật dạy: 


169 


Thích Thái Hòa 

Trải qua năm mươi năm là tâm khởi động 
trong một niệm; đi khắp mười phương xa là 
biến kế sở chấp. 

Bồ tát Vô Trú thưa: 

Tâm khởi động trong một niệm là như thế 
nào? 

Đức Phật dạy: 

Tâm khởi động trong một niệm là năm uân 
cùng sanh. Trong khi năm uẫn sanh có đầy đủ 
năm mươi điều ác. 

Bồ tát Vô Trú thưa: 

Biến kế sở chấp đi xa khắp cả mười 
phương, chỉ là tâm khởi sanh một niệm, đây 
đủ gồm cả năm mươi điều ác, thì những chúng 
sanh ấy phải làm thê nào để một niệm không 
sanh? 

Đức Phật dạy: 

Khiến các chúng sanh kia, ngôi yên để tâm 
thần an tĩnh, trú vào địa vị Kim cang, niệm an 
tĩnh, không sinh khởi, tâm thường ở trong thái 


hòa, an lạc, đó là một niệm không khởi. 
170 


Thích Thái Hòa 

Bồ tát Vô Trú thưa: 

Niệm giác ngộ không sinh là không thê 
nghĩ bàn. Tâm ây là thư thái, an hòa, chính nó 
là lợi hành từ bản giác. Lợi hành mà không có 
khởi động, thường tại mà không phải là không, 
không phải là hữu, không phải là vô, không 
phải là không, không phải là giác, tri giác vốn 
không phải là giác. Bản giác vốn là lợi hành. 
Giác ây là thanh tịnh, không ô nhiễm, không 
vướng mặc, không biến chuyến, không thay 
đối, vì tánh ấy là quyết định, không thể nghĩ 
bản. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy. 

Bỏ tát Vô Trú, nghe lời đức Thế Tôn nói 
như vậy rôi, được điều chưa từng có, liên nói 
bài kệ rằng: 

Thế Tôn, đắng Đại giác 
thuyết pháp sanh vô niệm 
tâm vô niệm, vô sanh 


tâm thường sanh, không diệt. 


171 


Thích Thái Hòa 
Nhất giác, bản giác lợi 
các lợi từ bản giác 
như người được tiên vàng 
sở đắc chính phi đặc. 

Lúc ấy, đại chúng nghe lời này rồi, được 
tuệ giác siêu việt từ lợi ích bản giác. 

* Chú giải 

- Bản giác: Giác tánh vốn có nơi hết thảy 
chúng sanh. Giác tánh ấy vốn trong sạch, sáng 
suốt từ xưa đến nay không hề bị phiền não làm 
ô nhiễm. 

- Lợi hành từ bản giác: Hán là bản giác lợi. 
Chữ lợi trong phẩm này, có nghĩa là chuyên 
xuất. Từ nơi bản giác mà chuyên xuất lợi hành, 
nên gọi là bản giác lợi. 

- Bồ tát Vô Trú: VỊ Bồ tát an trú vào nghĩa 
chân như nơi các pháp, khởi hạnh thực hành 
nguyện ba-la-mật, với tâm bất động, không mắc 
kẹt ngã chấp, nên gọi là Bô tát Vô Trú. 


172 


Thích Thái Hòa 

- Nhất vị chân thật: Một mùi vị chân thật. 
Nghĩa là giáo pháp của Như lai, sự tướng và 
lý tánh đều một mùi vị chân thật bình đắng. 
Nhưng ở trong phẩm này Nhất vị chân thật là 
chỉ cho bản giác và thủy giác đều là một mùi vị 
chân thật bình đắng ở nơi tâm giác ngộ. 

- Vào xứ Thanh Bạch: Hán là nhập Thanh 
Bạch xứ. Thanh Bạch xứ là chỉ cho Bạch Tịnh 
Vô Cấu thức, Thanh Tịnh thức. Thức này là 
nguồn tâm trong sạch của hết thảy chúng sanh. 
Nó là quả đức giác ngộ mà các đức Như lai 
chứng nhập. Quả đức ấy, tại thánh không tăng, 
tại phàm không giảm, không phiên não trong 
sanh tử, không giải thoát trong Niết bản, ở 
trong sanh tử hay Niết bàn gì quả đức ấy đều là 
Như. Chứng nhập nghĩa Như này, gọi là vào xứ 
thanh bạch. 

- Nhất giác: Nghĩa là minh tâm và do minh 
tâm mà thấy được tánh của tâm vốn rỗng lặng, 
sáng suốt, thanh tịnh. Đức Phật tự thân giác 
ngộ được tâm ấy và sử dụng tâm ấy, để hóa độ 
chúng sanh, khiến chúng sanh đều được giác 


173 


Thích Thái Hòa 
ngộ tâm ấy, nên kinh nói đức Phật thường sử 
dụng nhất giác để giác ngộ đối với các loại 
chúng sanh, khiến cho tất cả chúng sanh đều 
chứng nhập bản giác. 

- Vô trú địa: Các thức đã được chuyên hóa, 
không còn có tướng xuất và nhập, không mắc 
kẹt ở sanh tử, cũng không mắc kẹt ở Niết bàn, 
nên gọi là vô trú địa. 

- Bốn trí địa rộng lớn: Hán gọi là Tứ 
hoằng trí địa, Tứ hoăng trí nguyện chi địa. Bồ 
tát do tu tập pháp môn tự tánh, nên phát 
nguyện làm lợi ích hết thảy chúng sanh ngay 
nơi tự tánh. Bốn hoằng thệ nguyện ây gồm: - 
Tự tánh chúng sanh thê nguyện độ, nghĩa là 
nguyện độ hết thảy chúng sanh ngay nơi tự 
tánh. Vì ngay nơi tự tánh hay bản giác mà vô 
lượng chúng sanh sanh khởi, nên ngay nơi tự 
tánh hay bản giác mà nhiếp độ hết thảy chúng 
sanh một cách bình đăng. - Tự tánh phiền não 
thê nguyện đoạn, nghĩa là thê nguyện đoạn trừ 
hết thảy phiền não ngay nơi tự tánh. Vì tự tánh 
hay bản giác thường tỏa chiếu mâu nhiệm, 


174 


Thích Thái Hòa 
khiến vô biên phiên não, nguyện đều đoạn trừ. 
Đoạn trừ phiền não ngay nơi bản tánh sanh 
khởi. - Tự tánh pháp môn thề nguyện học, 
nghĩa là thê nguyện học tập hết thảy pháp môn 
ngay nơi tự tánh, vì ngay nơi tự tánh vốn đây 
đủ hết thảy pháp môn. - Tự tánh Phật đạo thê 
nguyện thành, nghĩa là thể nguyện thành tựu 
Phật đạo ngay nơi tự tánh Phật đạo. - Tự tánh 
Phật đạo trí là căn nguyên bản giác nơi hết thảy 
chúng sanh. Ba tánh trí còn lại chuyên xuất lợi 
hành của thủy giác từ bản giác. Bản giác là trí 
thể. Thủy giác là trí dụng. Dụng từ nơi thê mà 
sanh, nghĩa là Thy giác lợi hành từ nơi Bản 
giác mà sanh khởi. Thể từ nơi dụng mà biểu 
hiện, nghĩa là Bản giác từ nơi Ty giác mà 
biểu hiện. Nên, Bản giác qua Thúy giác mà lợi 
hành; 7y giác qua Bản giác mà hội nhập. Do 
đó, kinh này nói: “Người nào chưng nhập được 
tri tuệ từ bản giác này là chứng nhập địa vị trí 
tuệ của bậc Toàn giác. Bậc chứng nhập địa vị 
trí tuệ từ bản giác này rồi, thì các thức uấn 
không còn sinh khởi (Kim Cang Tam Muội 


175 


Thích Thái Hòa 

Kinh, tr 3ó%c, Đại Chính 9). 

* Chủ yếu 

Tự tánh thanh tịnh hay bản giác vốn vô 
sanh, vì vô sanh, nên vô trú. Bản giác vôn vô 
trú, nên lợi hành từ bản giác vôn vô trú. Do lợi 
hành vô trú, khiến các nguyện tu tập chuyển 
hết thảy tỉnh thức vào bản thức hay vào tự tánh 
thanh tịnh. Và ngay trong tự tánh thanh tịnh 
đây đủ hết thảy công đức vậy. 


176 


Thích Thái Hòa 
Phẩm thứ năm: Vào Bến Bờ Chân Thực 

Bây giờ, đức Như Lai nói như thể này: 

Hỡi các Bồ tát! 

Thâm nhập lợi hành từ bản giác có thể hóa 
độ chúng sanh. Nếu về sau không phải thời, thì 
nên đúng như thời mà nói sự lợi ích của thuyết 
pháp. Không phải chỉ nói cho người thuận mà 
còn nói cho người không thuận; không phải 
chỉ nói cho người đồng, mà còn nói cho người 
không đồng. Nói thích ứng như vậy, dẫn dắt trí 
của các loài hữu tình nhập vào biển cả trí tuệ 
hoàn toàn, không để cho chúng như gió thôi 
vào hư không, mà làm cho nhiều thứ đều trở 
thành thần đũ một vị. 

Thế gian không phải là thế gian, an trú 
chỗ không an trú. Năm sự rỗng lặng đối với 
ra, vào, có, không, năm bắt, buông bỏ. Vì sao? 
Vì tướng của các pháp là không. Tánh của nó 
không phải có, không phải không, không phải 
là không hay bất không, chăng phải không 
177 


Thích Thái Hòa 
hay chắng phải có. Tánh không có quyết định, 
không có trú nơi có hay trú nơi không, không 
phải có hay không ấy. Trí của Thánh hay phàm 
nơi chỗ sâu kín có thể suy lường. Này các Bồ 
tát! Nêu biết những lợi ích ây, thì có thể chứng 
đắc Bồ đẻ. 

Bấy giờ, trong chúng có một vị Bồ tát tên 
là Đại Lực, từ chỗ ngôi đứng dậy đến trước 
Phật bạch rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Như lời Ngài dạy, năm sự rỗng lặng đối 
VỚI ra, vào, có, không, năm bắt, buông bỏ. Thể 
nào là năm sự rỗng lặng mà không năm bắt, 
buông bỏ? 

Đức Phật dạy: 

Này Bồ tát! Năm sự rỗng lặng gồm: Ba cõi 
là rỗng lặng; ảnh tượng của sáu đường là rỗng 
lặng: hình tướng của các pháp là rỗng lặng: 
hình tướng của những tên gọi là rỗng lặng: ý 
nghĩa của tâm thức là rỗng lặng. 

178 


Thích Thái Hòa 

Này Bỏ tát! Các thứ rỗng lặng như thế. Sự 
rỗng lặng là chắng mắc kẹt ở nơi sự rỗng lặng. 
Sự rỗng lặng không phải là tướng rỗng lặng: 
pháp không có tướng, thì lây gì để nắm bắt hay 
buông bỏ? Chứng nhập địa vị không chấp thủ, 
là chứng nhập ba sự rỗng lặng. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Thế nào là ba sự rỗng lặng? 

Đức Phật dạy: 

Ba sự rỗng lặng gôm: - Tướng rỗng lặng 
cũng rỗng lặng: - Sự rỗng lặng ở nơi rỗng lặng 
cũng rỗng lặng: - Đối tượng của rỗng lặng cũng 
rỗng lặng. Những sự rỗng lặng như vậy, không 
mắc kẹt ở nơi ba hình tướng, đều là chân thực, 
không thể nghĩ bàn, dứt bặt mọi con đường 
ngôn ngữ. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Đêu là chân thực, thì cần phải có hình 
tướng? 


Đức Phật dạy: 
179 


Thích Thái Hòa 

Không mà không mặc kẹt nơi không: có 
mà không mắc kẹt nơi có; không phải không 
hay không phải có. Pháp chăng có, tức là không 
mặc kẹt nơi không: tướng chăng không, tức là 
không mắc kẹt nơi có. Không thể sử dụng sự 
hiểu biết đối đãi giữa có và không mà có thê 
hiển bày được như lý. 

Này Bồ tát! Mọi hình tướng của nghĩa 
lý đều không có tên gọi, không thể nghĩ bàn. 
Vì sao? Vì tên gọi không phải là tên gọi, mà 
cũng không phải là không nơi tên gọi; nghĩa lý 
không phải là nghĩa lý, mà không phải là không 
nơi nghĩa lý. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Danh và nghĩa như vậy là tướng của thực 
tại chân như; và là tướng của chân như, từ chân 
như đến. Chân như không mắc kẹt nơi chân 
như; chân như không có hình tướng của chân 
như, vì tướng không phải là chân như mà cũng 
không phải là không đến từ chân như. Tướng 


150 


Thích Thái Hòa 
của tâm chúng sanh, tướng ấy cũng đến từ chân 
như, thì tâm của chúng sanh cũng không cần 
phải có đối tượng riêng biệt. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy. Tâm của chúng sanh, sự 
thực không có đối tượng phân biệt. Vì sao? Vì 
tâm vốn là thanh tịnh, và vì lý tánh không có 
uê nhiễm. Vì do nhiễm ô trần lao, nên øỌọI là 
ba cõi. Tâm lệ thuộc ba cõi, nên gọi là có đối 
tượng phân biệt. Đối tượng ấy là hư vọng, từ 
nơi tâm hóa sanh. Nếu tâm không có hư vọng, 
thì không có đối tượng phân biệt. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Nếu tâm ở nơi thanh tịnh, thì mọi đối 
tượng của tâm không sanh. Khi tâm này thanh 
tịnh, thì không có ba cõi. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy. Này Bồ tát! Tâm không 
sanh khởi đôi tượng, đối tượng không sanh 
khởi tâm. Vì sao? Các đối tượng được thây chỉ 
181 


Thích Thái Hòa 
là được thấy bởi tâm. Tâm không huyễn hóa, 
thì không có đối tượng đề thấy. 

Này Bỏ tát! Nội tâm không có chúng sanh, 
ba tánh rỗng không, vắng lặng, thì không có ta 
và chúng sanh, cũng không có người và chúng 
sanh, cho đến hai nhập, tâm cũng không sanh. 
Đạt được lợi ích như vậy, thì không có ba cõi. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Thế nào là hai nhập không sanh nơi tâm? 
Tâm vốn không sanh làm gì có nhập? 

Đức Phật dạy: 

Hai nhập gồm: một là nhập thuộc về lý 
tánh; hai là nhập thuộc về hành tướng. Nhập 
thuộc về lý tánh là tin tưởng sâu xa răng, chúng 
sanh không khác với chơn tánh; không phải 
một, không phải nhiều, do bị khách trần che 
khuất làm chướng ngại. Không đến, không 
đi, dừng lại an trú ở giác quán, quán chiếu 
thâm xét Phật tánh, không phải có, không phải 
không; không phải ta, không phải người, phàm 
182 


Thích Thái Hòa 
thánh không hai, địa vị tâm kim cang, an trú 
vững chãi, không di đồi, vắng lặng vô vi, không 
có phân biệt, đó gọi là lý nhập. 

Nhập thuộc về hành tướng là tâm không 
dựa vào khuynh động, ảnh tượng không lưu 
chuyên, biến đối. Ở lãnh vực sở hữu, tâm niệm 
văng lặng vô câu, gió thôi không lay động, ví 
như đại địa, lìa hắn vọng tâm và ngã, cứu độ 
chúng sanh, không có sanh, không có tướng, 
không có năm bắt, không có buông bỏ. 

Này Bồ tát! Tâm không có ra hay vào; 
không có vào hay ra nơi tâm. Vì vào mà không 
vào, nên gọi là vào. 

Này Bồ tát! Chứng nhập pháp như vậy là 
tướng của pháp không phải rỗng không, pháp 
cũng không phải rỗng không và pháp cũng 
không phải xả bỏ. Vì sao? Vì pháp không phải 
là không có đây đủ các công đức. Pháp không 
phải là tâm, không phải là ảnh. Pháp vốn thanh 
tịnh như vậy. 


183 


Thích Thái Hòa 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Thế nào là pháp vốn thanh tịnh như vậy, 
không phải là tâm, không phải là ảnh? 

Đức Phật dạy: 

Pháp thuộc về chân như và chân không, 
pháp không thuộc về tâm và thức. Không 
phải là sở hữu các kiết sử của tâm. Tướng của 
pháp không phải là rỗng không; tướng của 
pháp không phải thuộc về sắc; pháp không 
phải là tâm hữu vi, không phải là pháp tương 
ưng, không phải tâm vô vi là pháp tương ưng. 
Không phải chỗ hình ảnh biểu hiện; không phải 
là chỗ để chỉ bày; không phải là tự tánh; không 
phải là khác biệt; không phải tên gọi; không 
phải tướng trạng, không phải lý nghĩa. Vì 
sao? Vì lý nghĩa không phải là chân như; pháp 
không phải là chân như mà cũng không phải 
là không chân như; không có pháp gì là không 
chân như; không có pháp gì là không hiện hữu 
từ chân như. Vì sao? Vì pháp thuộc về lý tánh 


184 


Thích Thái Hòa 
và các quan năng, nên nó không phải là lý tánh 
và các quan năng, xa lìa mọi tranh luận, tướng 
của nó không thê thây được. 

Này Bồ tát! Pháp thanh tịnh như vậy, 
không phải được sinh ra từ nơi cái sanh của 
sanh và cũng không phải bị diệt mất từ nơi cái 
diệt của diệt. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Pháp tướng như vậy là không thể nghĩ bàn, 
không phải hợp thành, không phải riêng thành, 
không phải nương nhau, không phải buộc nhau, 
không phải tụ hợp, không phải ly tán, không 
phải là sanh, không phải là diệt, cũng không có 
tướng đến, đi và dừng, nên không thê nghĩ bàn. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy, không thể nghĩ bàn; tâm 
không thể nghĩ bàn, nên tâm cũng như vậy. 
Vì sao vậy? Vì tâm không khác với chân như; 
tâm vốn là chân như vậy. Chúng sanh và Phật 
tánh không phải đồng nhất, không phải khác 
185 


Thích Thái Hòa 
biệt. Tánh của chúng sanh vốn không sanh diệt. 
Tánh tịch diệt nơi sanh, tánh ấy vốn cùng thê 
với Niết bàn. Tướng của tánh vốn là chân như. 
Vì chân như là bất động. 

Tất cả tướng của pháp không sinh khởi từ 
nơi duyên mà tướng và tánh sinh khởi từ chân 
như, nhưng chân như không bị động. Tướng và 
tánh từ nhân duyên, tướng ây vốn không có và 
rỗng lặng. Duyên ở nơi duyên; rỗng lặng ở nơi 
rỗng lặng, không có khởi sanh theo duyên. Tất 
cả pháp do duyên, là do tâm mê lâm mà vọng 
thây, chứ hiện thực vốn không phải sanh, vì 
duyên vốn là không thực có. Lý tính của pháp 
chân như nơi tâm, tự thể rỗng lặng, không có 
xứ sở. Như vị Không vương kia vốn không có 
trú xứ. Tâm của phàm phu thấy là do phân biệt 
từ hư vọng. Tướng như như vốn không phải có 
hay không. Tướng có hay không, chỉ là những 
cái thây biết của tâm thức. 


156 


Thích Thái Hòa 

Này Bồ tát! Pháp thuộc về tâm như vậy, 
không phải không có tự thê, không phải có tự 
thể, không phải có hay không có tự thê. 

Này Bồ tát! Tướng ấy đều là vô tướng, 
không phải thuộc phạm vi của ngôn thuyết. Vì 
sao? Vì pháp thuộc chân như là vô tướng rộng 
lớn như hư không, hàng nhị thừa không thê 
nhận biết được. Cảnh giới hư không, trong và 
ngoài không thể đo lường. Bậc Đại sĩ sáu hạnh, 
mới có thê nhận biết. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Thế nào là sáu hạnh? Nguyện xin Ngài hãy 
nói cho conl 

Đức Phật dạy: 

I- Mười tín hạnh. 2- Mười trú hạnh. 3- 
Mười hạnh hạnh. 4- Mười hồi hướng hạnh. 5- 
Mười địa hạnh. 6- Đắng giác hạnh. Những vị ở 
trong các hạnh như vậy mới có thể nhận biết. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 


187 


Thích Thái Hòa 

Lợi ích giác ngộ từ thực tế không có xuất 
nhập, vậy những tâm pháp nào được vào thực 
tê? 

Đức Phật dạy: 

Pháp thực tế là pháp không có biên giới. 
Tâm không có biên giới là tâm hội nhập với 
biên giới chân thực. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Trí tuệ của tâm không có biên giới, trí tuệ 
ây không có bến bờ. Tâm không có bến bờ là 
tâm được tự tại. Trí của tự tại là trí chứng nhập 
thực tế. Như những kẻ phàm phu kia, và những 
chúng sanh với tâm của họ yếu kém và đa đoan, 
thì phải sử dụng pháp gì để chế ngự, khiến tâm 
họ được kiên có để chứng đắc thực tế? 

Đức Phật dạy: 

Này Bồ tát! Tâm của những chúng sanh ây 
đa đoan là do các kiết sử trong ngoài, sai khiến 
chảy theo dòng chảy, tích chứa thành biến, gió 
to sóng lớn, đại long kinh hãi, do tâm khiếp sợ, 
188 


Thích Thái Hòa 
khiến thành đa đoan. 

Này Bồ tát! Khiến những chúng sanh kia, 
còn ba giữ một, vào thiền định của Như lai. Vì 
do thiên định, nên tâm không còn đa đoan. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Còn ba giữ một vào thiền định của Như lai 
là thê nào? 

Đức Phật dạy: 

Còn ba là còn ba giải thoát, giữ một là giữ 
lây bản thê chân như nơi nhât tâm. Vào thiên 
định của Như lai là quán chiêu lý thê chân như 
ở nơi nhât tâm. Chứng nhập lãnh địa của tâm 
như vậy là chứng nhập thực tê. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Pháp ba giải thoát là những pháp gì? Thiên 
định quán chiêu lý thê là do từ pháp nào mà 
chứng nhập? 

Đức Phật dạy: 

Ba giải thoát gồm: Hư không giải thoát. 
Km cang giải thoát và Bát nhã giải thoát. Quán 


159 


Thích Thái Hòa 
chiếu lý tính là quán chiếu lý thanh tịnh chân 
như của tâm, đều không thể không có tâm. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Thế nào là tồn dụng và thế nào là quán sát? 

Đức Phật dạy: 

Tâm tánh và sự tướng không phải hai, nên 
øọI là tồn dụng. Nội hành và ngoại hành, xuất 
và nhập không phải hai, không vướng mắc một 
tướng, tâm không có được mất, một không 
phải một địa, lưu nhập tâm thanh tịnh, đó gọi là 
quản sát vậy. 

Này Bỏ tát! Người như vậy, không kẹt nơi 
hai tướng, tuy không xuất gia, nhưng không kẹt 
ở tại gia; tuy không mặc pháp phục, không thọ 
trì đầy đủ giới pháp ba-la-đề-mộc-xoa, không 
dự vào pháp bồ tát, nhưng có thê sử dụng pháp 
tự tứ vô v1 ở nơi tự tâm, mà chứng được thánh 
quả, không kẹt nhị thừa mà đi vào con đường 
Bồ tát, sau đó viên mãn các địa vị của Bồ tát và 
thành tựu bậc Giác ngộ hoàn toàn. 


Bồ tát Đại Lực thưa: 
190 


Thích Thái Hòa 

Người như vậy là người không thể nghĩ 
bàn, họ không phải là người xuất gia mà cũng 
không phải là không xuất gia. Vì sao? Vì họ đã 
vào nhà Niết bàn, mặc áo Như lai, ngồi tòa Bồ 
đề, những người như vậy, cho đến những bậc 
Sa môn, cũng phải đảnh lễ cúng dường. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy. Vì sao? Vì vào nhà Niết 
bàn thi tâm vượt khỏi ba cõi, mặc áo Như lai; 
chứng nhập chỗ pháp không: ngôi tòa Bồ đẻ, 
bước lên địa vị Chánh giác. Người như vậy, 
tâm của họ siêu việt ngã chấp của nhị thừa, 
huống øì là hàng Sa môn mà không cung kính 
cúng dường. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Chân như nhất địa của những vị kia cùng 
với biến tính rỗng lặng, những hàng nhị thừa 
không thê thấy được chăng? 

Đức Phật dạy: 


191 


Thích Thái Hòa 

Đúng như vậy. Những hạng người nhị thừa 
kia, do đắm chìm nơi mùi vị của thiền định, 
thân được thiền định ở nơi nhất địa của biển 
tính rỗng lặng kia, như người bị bệnh uống 
rượu hôn mê không tỉnh, cho đến nhiều kiếp 
còn không thê giác ngộ. Tới khi rượu hết tỉnh 
ngộ, mới tu hành, về sau chứng được thân Phật. 
Như người kia từ bỏ hạng nhất Xiến đề, hội 
nhập sáu hạnh, ở trong các địa vị thực tập, tâm 
thanh tịnh nhất niệm, quyết định sáng suốt rõ 
ràng, do sức mạnh của trí tuệ Kim cang được 
không thôi chuyền, hóa độ chúng sanh với lòng 
từ bi vô tận. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Người như vậy, nếu không trì giới, thì đối 
với hàng Sa môn kia không nên kính ngưỡng. 

Đức Phật dạy: 

Vì người ấy thuyết giới, với tâm kiêu mạn, 
bất thiện như biển có sóng lớn. Ví như tâm địa 
của người kia, biển của tám thức lắng yên, sự 


192 


Thích Thái Hòa 
thanh tịnh của chín thức trôi chảy, gió nghiệp 
không thê chuyên động, sóng thức không thê 
chuyển khởi, bản tánh của giới bình đăng như 
hư không, nên nói giữ giới là điên đảo, mê 
muội. Ví như thức thứ bảy và thứ sáu của người 
kia các tập khí không sinh khởi, mà thường 
phát tâm Bồ đề, tu tập diệt tận định, không rời 
Phật ba thân. Ở trong sự quán chiếu ba loại vô 
tướng, tâm tùy thuận mà vào chỗ huyền diệu, 
kính trọng Tam bảo sâu xa, không mất các oai 
nghi, đối với hạng người như vậy bậc Sa môn 
không thê không cung kính. 

Này Bồ tát! Những bậc nhân giả ấy, không 
mặc kẹt vào những pháp biến động hay không 
biến động của thế gian, tâm của họ nhập vào ba 
tụ giới rỗng lặng, diệt trừ sạch hết pháp hữu lậu 
liên hệ ba cõi. 

Bồ tát Đại Lực thưa: 

Bậc nhân giả ấy, đối với Phật, quả đức đây 
đủ; đối với Phật ở nơi Như lai tạng; đối với 


195 


Thích Thái Hòa 
Phật ở nơi các hình tượng, đối với những chỗ 
của Phật như vậy, mà phát Bồ đề tâm, chứng 
nhập ba tụ giới thanh tịnh, không mắc kẹt ở 
nơi những hình thức của giới, tâm văng bặt các 
pháp hữu lậu liên hệ ba cõi. Không cư trú nơi 
địa vị tịch tịnh mà cũng không xả bỏ chúng 
sanh, vào địa vị bất động, không thê nghĩ bản. 
Bây giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất, từ chỗ ngồi 
đứng dậy nói bài kệ rằng: 
Biên trí giác đây đủ 
không trú thành Niết-bàn 
như hoa sen mẫu nhiệm 
không mọc từ vùng cao. 
Chư Phật vô lượng kiếp 
không xả ly phiên não 
độ đời, chứng đắc sau 
như sen nở từ bùn. 
Các địa trong sáu hành 
chỗ tu của Bồ tát 


194 


Thích Thái Hòa 
như ba không tụ kia 
chân đạo của Bồ đề. 
Con nay trú không trú 
như điều đức Phật dạy 
lại đến chỗ đã đến 
đây đủ sau mới xuất. 
Lại khiến các chúng sanh 
đồng nhất con, không khác 
người đến trước, đến sau 
đêu khiến lên chánh giác. 

Bấy giờ, đức Phật dạy Tôn giả Xá-lợi-phất 
răng: 

Thật không thể nghĩ bàn, Tôn giả đời sau 
sẽ thành tựu đạo quả Vô thượng Bô đê, giáo 
hóa vô lượng chúng sanh, vượt khỏi biên khô 
sanh tử. 

Bây giờ, đại chúng đều giác ngộ Bồ đề, các 
chúng thuộc căn khí Tiêu thừa đêu hội nhập 


năm biên cả rông lặng. 


195 


Thích Thái Hòa 

* Chú giải 

- Vào bến bờ chân thực: Hán: Nhập thực 
tế. Thực tế, tiếng Phạn là Bhùta-kofli, nghĩa là 
chỗ tột cùng chân thực. Nhập thực tế là vào 
chỗ tột cùng chân thực. Chỗ tột cùng chân thực 
ây là Niết bàn. Vì vậy, thực tế cũng có nghĩa là 
Niết bàn. 

- Năm sự rỗng lặng: Hán: Ngũ không. Ngũ 
không gồm: 

I- Tam hữu thị không: Ba cõi gồm Dục 
hữu, Sắc hữu, Vô sắc hữu, tự tánh của chúng 
vốn rồng không, không có thực thê. Ba cõi Dục 
hữu, Sắc hữu, Vô Sắc hữu do duyên vào Dục 
ái, Sắc ái và Vô Sắc ái mà khởi hiện, nên chúng 
hiện hữu như huyễn, như mộng, như trăng dưới 
nước, như ảnh trong gương... Chúng hiện hữu, 
nhưng không có thực chất, không có thực thê, 
nên gọi là Tam hữu thị không. 

2- Lục đạo ảnh thị không: Ảnh tượng ở 
nơi tâm chúng sanh trong sáu đường, gồm địa 


196 


Thích Thái Hòa 
ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a-tu-la, nhân loại và 
chư thiên vốn rỗng không, không có thực thê. 
Lục đạo chúng sanh vôn không có thực thể, 
do vọng tâm duyên vào nghiệp cảm mà sanh 
khởi quả báo khổ vui trong sáu đường. Khô 
vui trong lục đạo chúng sanh do duyên vào ảnh 
tượng của tâm thức mà biểu hiện, nên chúng 
hiện hữu như ảo ảnh, vốn không có thực thể. 
Do đó, gọi là Lục đạo ảnh thị không. 

3- Pháp tướng thị không: Hình tướng của 
các pháp vốn rỗng lặng, không có thực thể. 
Pháp tướng do duyên tác động sanh khởi, nên 
tướng của chúng là hợp tướng. Bất cứ pháp gì 
do duyên khởi mà biểu hiện, thì tướng của pháp 
ây đêu là phi tướng, không tướng hay vô tướng. 
Nên gọi là Pháp tướng thị không. 

4- Danh tướng thị không: Hình tướng của 
mọi danh xưng thuộc thế gian và xuất thế gian 
đêu duyên vào ý thức mà khởi lên vọng tưởng 
phân biệt. Nên, mọi danh tướng do ý thức khởi 


197 


Thích Thái Hòa 
sanh vọng tưởng phân biệt, vôn không có thực 
thể. Do đó, gọi là danh tướng thị không. 

5- Tâm thức nghĩa thị không: Tâm và thức 
vôn tương tác với nhau mà biêu hiện đủ mọi 
thứ danh ngôn giả định, nên những biểu hiện 
của chúng vôn không có thực nghĩa. Do đó, gọi 
là Tâm thức nghĩa thị không. 

- Ba sự rỗng lặng: Hán: Tam không. Tam 
không gồm: 

I- Không tướng diệc không: Tướng không 
cũng không. Nghĩa là tướng rỗng lặng cũng 
rỗng lặng. 

2- Không không diệc không: Sự rỗng lặng 
ở nơi sự rỗng lặng cũng rỗng lặng. 

3- Sở không diệc không: Đối tượng của 
rỗng lặng cũng rỗng lặng. 

Với ba nghĩa không này, Bồ tát Đại sĩ ở 
vào địa vị thứ chín cho đến các địa vị Đăng 
giác, Diệu giác mới có thể liễu tri là do sở tri 
chướng ở trong những địa vị Bồ tát Đại sĩ này 


198 


Thích Thái Hòa 
đã và đang bị đoạn tận. Nhờ vậy, quý vị có khả 
năng nhập vào thực tê. 

- Hai nhập: Hán: Nhị nhập. Nhị nhập gồm: 

I- Lý nhập: Ngộ nhập lý tánh. Nghĩa là 
từ nơi giáo pháp mà ngộ nhập lý tánh. Do ngộ 
nhập lý tánh, nên tin tưởng sâu xa răng, Phật 
tánh nơi hết thảy chúng sanh đều bình đẳng, 
siêu việt mọi vọng tưởng phân biệt, siêu việt 
mọi phân biệt chủ thể và đôi tượng. Lý tánh thì 
lúc nào và ở đâu cũng 7. 

2- Hành nhập: Ngộ nhập hành sự. Hành 
nhập gôm có bốn: 

a- Báo oán hành: Đối diện với các hành 
vi oán đối, tâm của hành giả không lay chuyền, 
vì sao? Vì biết sự oán đối này là do từ vô lượng 
kiếp về trước ta bỏ chân tánh mà chạy theo 
vọng trân, tác nghiệp sanh tử hữu lậu, dẫn sanh 
ra nhiều oán đối, nên đây chỉ là quả báo do ta 
tạo ra, nên bây giờ ta hoan hỷ nhận chịu, không 
than trách ai, không oán đối ai. Vì vậy, gặp khổ 


199 


Thích Thái Hòa 
oán mà không ưu não. Nhân nơi oán đối mà 
khởi hạnh nguyện tu tập, nên gọi là Báo oán 
hành. 

b- Tùy duyên hành: Tự tánh chúng sanh 
vốn vô ngã, nhưng do vọng tưởng duyên cảnh 
mả tác nghiệp dẫn khởi, khiến sanh cảm thọ 
khổ vui. Nghiệp duyên hết, khổ vui không còn, 
nên được mất, vui buồn do duyên mà khởi, chứ 
tự tâm không tăng giảm, không sanh diệt, vốn 
thuần hợp với đạo, nên gọi là tùy duyên hành. 

c- Vô sở cầu hành: Do tham cầu, nên 
gọi là phàm phu; giác ngộ tham là gốc của khô, 
nên buông bỏ, sông với tâm an tịnh, vô vi, nên 
øọI1 là bậc Thánh trí. Sống với tâm hữu câu, nên 
khổ liên sanh, ây gọi phi đạo. Sống với tâm vô 
cầu, các khổ tự diệt, ây là sống ở trong chơn 
đạo. Sống với tâm an tịnh, vô vi, các khổ không 
còn có duyên để sanh, nên gọi là Vô sở cầu 
hành. 


200 


Thích Thái Hòa 

d- Xứng pháp hành: Thực hành đúng 

với pháp tánh thanh tịnh. Nghĩa là hành pháp 

không rơi vào các tương tác đôi đãi nhị nguyên; 

không rơi vào các tướng của ngã và pháp. Bậc 

có trí tin sâu xa vào lý tánh thanh tịnh nơi tự 

tâm, nên thực hành bồ thí, trì giới, nhẫn nhục, 

tinh tân, thiên định, trí tuệ lợi ích cho hết thảy 
chúng sanh mà tâm vô trú. 


- Sáu hạnh gồm:l- Mười Tín hạnh. 2- 
Mười Trú hạnh. 3- Mười Hành hạnh. 4- Mười 
Hôi hướng hạnh. Š5- Mười ĐỊa hạnh. 6- Đắng 
Các hạnh. 

I- Mười tín hạnh: Gọi đủ là mười Tín tâm. 
Hán gọi là Thập Tín tâm. Mười Tín hạnh hay 
mười Tín tâm gồm: 

- Tín tâm: Nhất tâm quyết định, mong 
muốn thành tựu. 

- Niệm tâm: Tâm luôn an trú vào sáu niệm, 
øôm: Niệm Phật; niệm Pháp; niệm Tăng; niệm 
Crới; niệm Thí và niệm Thiên. 

201 


Thích Thái Hòa 

- Tinh tân tâm: Tinh tấn nghe pháp, nhất là 
pháp Bồ tát tạng và nỗ lực thực hành các thiện 
nghiệp không gián đoạn. 

- Định tâm: Tâm an trú vào sự tướng và 
nghĩa lý chân thật của các pháp, xa lìa hết thảy 
tâm hư ngụy, phân biệt vọng tưởng. 

- Tuệ tâm: Nghe Bồ tát tạng, quán chiêu 
thây rõ các pháp do duyên khởi, nên vô thường, 
vô ngã, vốn rồng lặng không có tự tánh. 

- Giới tâm: Tâm thọ trì Đại thừa giới bao 
gôm đủ cả ba nhóm giới Thanh tịnh, khiến cho 
thân, ngữ, ý không tạo ác nghiệp mà thường 
hành hết thảy thiện nghiệp và thường làm lợi 
ích cho hết thảy chúng sanh. 

- Hồi hướng tâm: Đem hết thảy thiện căn 
từ công phu tu luyện, hồi hướng cho hết thảy 
chúng sanh và nguyện cho hết thảy chúng sanh, 
từ công đức thiện nghiệp này đều về quả vị Vô 
thượng Bồ đề, chứng nhập thực tế. 


202 


Thích Thái Hòa 

- Hộ pháp tâm: Luôn luôn biết sử dụng 
năm pháp đề hộ tâm øôm: - Mặc hộ: Hộ tâm ở 
trong sự tĩnh lặng. - Niệm tâm: Hộ tâm ở trong 
niệm tỉnh giác. - Trí hộ: Hộ tâm bằng trí quán. 
- Tức tâm hộ: Hộ tâm bằng dứt trừ phiền não 
và chính sự dứt trừ phiền não là hộ tâm. - Tha 
hộ: Hộ tâm bằng sự phòng hộ các căn, khiến 
các trần không thể xâm nhập và các thức không 
khởi sinh sự phân biệt vọng tưởng. Thực hành 
năm hạnh này, gọi là Hộ pháp tâm. 

- Xả tâm: Tâm buông bỏ, không vướng 
mặc đối với hết thảy tài sản, danh tướng. 

- Nguyện tâm: Tâm thường khởi lên các 
nguyện tương ứng với bô đề. 

Mười tín, các kinh giải thích có khác nhau, 
ở đây tôi chuẩn theo kinh Bồ tát Anh lạc để giải 
thích. 

2- Mười trú hạnh: Gọi đủ là Thập địa trụ, 
Thập pháp trụ, Thập trụ vị. Ấy là mười vị trí an 
trú của hàng Bồ tát, sau khi đã trải qua mười tín 


203 


Thích Thái Hòa 
VỊ. 

Mười trú vị gồm: 

- Sơ phát tâm trú: Tâm đã vững chãi với 
các địa vị ở thập tín, tiễn lên với sự học rộng 
và hành trì sâu ở trong Phật pháp, quán chiêu 
không lý và an trú ở nơi lý này mà thực hành 
các công đức, nên gọi là sơ phát tâm trú. 

- Trị địa trú: Hàng Bồ tát thường an trú vào 
tâm rỗng lặng, sâu mâu, để thực hành vô lượng 
pháp môn, thành tựu vô lượng công đức, nên 
øọI là Trị địa trú. 

- Tu hành trú: Do sức tu hành, trí tuệ của 
Bỏ tát phát sáng lên, từ địa vị Sơ phát tâm trú 
và TrỊ địa trú, nên gọi là Tu hành trú. 

- Sinh quý trú: Hàng Bồ tát do hành và lý 
tương hợp, nên hơi hám của giống Phật sinh 
khởi, khiến thường sinh ra trong chủng tộc Như 
lai, nên gọi là Sinh quý trú. 

- Phương tiện cụ túc trú: Hàng Bồ tát thực 
hành Bồ tát hạnh có đầy đủ vô lượng thiện căn 
204 


Thích Thái Hòa 
công đức, tướng mạo hoàn hảo và có đây đủ 
các phương tiện để thực hành hạnh tự lợi, lợi 
tha, nên gọi là Phương tiện cụ túc trú. 

- Chính tâm trú: Hàng Bồ tát thực hành tuệ 
Bát nhã, khiến không những thân tướng trang 
nghiêm mà tâm cũng luôn luôn an trú ở nơi tuệ 
giác thanh tịnh, nên gọi là Chính tâm trú. 

- Bất thoái trú: Hàng Bỏ tát tâm luôn an 
trú ở nơi không, võ tướng, võ nguyện một cách 
vững chãi và tiên lên thân tâm nhất như, nên 
gọi là Bất thoái trú. 

- Đông chơn trú: Bồ đề tâm không thoái 
chuyền, các tà nghiệp, vọng hoặc không phá 
hoại nổi tâm ấy, khiến cho tỉnh hoa linh giác 
của Phật lưu trú và trưởng dưỡng đây đủ, nên 
gọi là Đồng chơn trú. 

- Pháp vương tử trú: Từ Sơ phát tâm trú 
đến Sinh quý trú, gọi là giai đoạn Bồ tát nhập 
thánh thai. Từ Phương tiện cụ túc trú đến Đồng 
chơn trú là giai đoạn Bồ tát trưởng dưỡng thánh 


205 


Thích Thái Hòa 
thai và đến giai đoạn của Pháp vương tử trú này 
là Bồ tát xuất thai, nên gọi là hàng Bồ tát Pháp 
Vương tử trú. 

- Quán đảnh trú: Hàng Bồ tát này có khả 
năng gánh vác công việc của Phật, nên Phật 
đem nước trí rưới lên đỉnh đầu, để ký thác trọng 
trách giác ngộ độ thoát chúng sanh, đi sâu vào 
cảnh giới bất khả tư nghì của Phật và phải luôn 
luôn học hỏi để có thực trí nhằm thâm nhập vào 
chỗ tột cùng của chân lý, nên gọi là Quán đảnh 
trú. 

3- Mười hành hạnh: Hán gọi là Thập hạnh 
tâm. Bồ tát thực hành mười hạnh lợi sanh từ địa 
vị 21 đến địa vị 30 thuộc 52 địa vị tu tập của 
Bồ tát đạo. Mười hành hạnh gồm: 

- Hoan hỷ hạnh: Bồ tát sử dụng vô lượng 
đức tính mâu nhiệm của Như lai, để tùy thuận 
giáo hóa, khiến hết thảy chúng sanh trong mười 
phương đều có lợi ích. 


206 


Thích Thái Hòa 

- Nhiêu ích hạnh: Bồ tát khéo vận dụng 
tâm từ bị và sử dụng mọi phương tiện làm lợi 
ích cho hết thảy chúng sanh. 

- Vô sân hận hạnh: Bồ tát thường thực 
hành nhẫn nhục từ bi không sân hận đề đem lại 
lợi ích cho hết thảy chúng sanh. 

- Vô tận hạnh: Bồ tát thường thực hành 
hạnh tinh tân, khiến hết thảy chúng sanh bỏ hết 
thảy điều ác, thực hành mọi điều lành, đưa hết 
thảy chúng sanh thoát ly sanh tử đồng đến Niết 
bản. 

- Ly s1 loạn hạnh: Bồ tát thường thực hành 
chánh niệm, để an trú chánh định, tâm không 
bị nhiễu loạn đối với mọi hình sắc, âm thanh, 
hương thơm, mùi vị, xúc chạm và ảnh tượng ở 
nơi tâm ý. 

- Thiện hiện hạnh: Bồ tát quán chiếu không 
lý ở trong pháp duyên khởi hiện tiền, với ba 
nghiệp đạo thanh tịnh, không tham đăm đối với 
mọi danh tướng, nhưng vẫn thường thực hành 


Z1 


Thích Thái Hòa 
hạnh độ sanh. 

- Vô trước hạnh: Bồ tát trải qua vô lượng 
kiếp, thường thực hành hạnh cúng dường vô 
lượng chư Phật trong vô lượng thế giới, với tâm 
vô trú, không thủ trước. 

- Tôn trọng hạnh: Bỏ tát thực hành hạnh 
tôn trọng hết thảy thiện căn sanh khởi trí tuệ, 
nhờ đó mà thành tựu hết thảy thiện pháp đôi 
với hạnh tự lợi và lợi tha. 

- Thiện pháp hạnh: Bồ tát tu tập chứng 
được bốn pháp đà-la-ni vô ngại, để hộ trì chánh 
pháp, giáo hóa chúng sanh, khiến dòng dõi Như 
lai không bị đoạn mất. 

- Chân thực hạnh: Bồ tát nói và làm đều 
tương hợp với Đệ nhất nghĩa đề. 

Bỏ tát thực hành mười hạnh không ngoài 
mục đích chứng nhập thực tẾ, nghĩa là chứng 
nhập chân lý tối hậu. 

4- Mười hồi hướng: Hán gọi là Thập hồi 
hướng tâm. Mười tâm hồi hướng của hàng Bồ 
208 


Thích Thái Hòa 
tát, tu tập ở giai vị từ 31 đến 40 thuộc 52 giai vị 
của Bồ tát đạo. 

- Cứu hộ nhất thiết chúng sanh, ly chúng 
sanh tướng hôi hướng: Bồ tát khởi tâm cứu độ 
bình đăng đối với hết thảy chúng sanh, bằng sự 
thực hành Lục độ và Tứ nhiếp pháp mà không 
bị mắc kẹt nơi mọi hình tướng thân sơ, ân oán. 

- Bất hoại hôi hướng: Bỏ tát tu tập đạt đến 
niêm tin bất hoại đối với Tam bảo, liên đem 
niêm tin ây mà hồi hướng cho hết thảy chúng 
sanh, không kê thân sơ, ân oán, khiến cho tất cả 
đều đạt được lợi ích. 

- Đăng nhất thiết Phật hồi hướng: Bồ tát tu 
tập không mắc kẹt nơi sanh tử, không lìa tâm 
bỏ đề, thường thực tập hạnh hồi hướng, như các 
đức Phật trong mười phương và ba đời. 

- Chí nhất thiết xứ hồi hướng: Bồ tát đem 
hết thảy thiện căn đã tu tập được, để cúng 
dường Tam bảo khắp cả mười phương và hồi 
hướng cho hết thảy chúng sanh khắp cả pháp 


209 


Thích Thái Hòa 
GIỚI. 

- Vô tận công đức tạng hôi hướng: Bồ tát 
tu tập với tâm tùy hý đối với hết thảy căn lành 
vô tận và đem hết thảy công đức từ căn lành vô 
tận ấy, mà hồi hướng đối với Phật sự vô tận, 
khiến thành tựu vô tận công đức. 

- Tùy thuận bình đăng thiện căn hồi hướng: 
Bỏ tát tu tập đem hết thảy thiện căn để hỏi 
hướng cho hết thảy chúng sanh một cách bình 
đăng, được các đức Phật gia trì, khiến cho hết 
thảy thiện căn được thành tựu một cách vững 
chãi. 

- Tùy thuận đăng quán nhất thiết chúng 
sanh hồi hướng: Bồ tát thường tùy thuận thiền 
quán bình đắng, phát triển lớn mạnh căn lành, 
để làm lợi ích và hôi hướng cho hết thảy chúng 
sanh. 

- Như tướng hồi hướng: Bồ tát thuận theo 
tướng chân như mà hôi hướng đối với các thiện 
căn. 


210 


Thích Thái Hòa 

- Vô phược, vô trước giải thoát hồi hướng: 
Bỏ tát tự do đối với hết thảy pháp, tâm không 
bị ràng buộc bởi các loại phiên não, có bao 
nhiêu thiện căn đều đem hồi hướng để thực 
hành viên mãn hạnh Phố hiên. 

- Pháp giới vô lượng hồi hướng: Bồ tát tu 
tập hết thảy thiện căn không cùng tận và đem 
thiện căn ây hôi hướng khắp cùng pháp giới. 

5- Mười địa hạnh: Hán gọi là Thập địa. 
Nghĩa là mười địa vị tu tập của Bồ tát ở Ø1a1 VỊ 
41 đến 50, trong 52 địa vị của hiền thánh. Mười 
địa vị ây gôm: 

- Hoan hỷ địa: Bồ tát thực hành bỗ thí 
không hề tiếc thân mạng, tài sản, nhân viên quả 
mãn, đoạn trừ mọi chướng ngại thuộc phàm 
phu, chứng được biến hành chân như, tâm sinh 
hoan hỷ, nên gọi là Hoan hỷ địa hay Sơ địa. 

- Ly cầu địa: Bồ tát thực hành trì giới, lÌa 
xa hết thảy dục nhiễm, chứng nhập chân như 
thù thăng, đây vô biên công đức, nên gọi là Ly 


BÀ BỊ 


Thích Thái Hòa 
câu địa hay Nhị địa. 

- Phát quang địa: Bồ tát phát khởi tâm rộng 
lớn với gia công dụng hạnh tu tập, khiến trí 
tuệ phát sáng xóa sạch được những phân hắc 
ám trong tâm, chứng nhập chân như lưu thắng. 
Chứng nhập chân như này, gọi là Phát quang 
địa. 

- Diệm huệ địa: Bồ tát thực hành đầy đủ ba 
mươi bảy phẩm pháp trợ đạo, đoạn sạch những 
phiền não tỉnh tế, ánh sáng ngọn đèn trí tuệ 
phát sanh, liền chứng nhập chân như nhiếp thụ. 
Do chứng nhập chân như này, Bồ tát ở địa vị 
này khởi sanh trí tuệ, không còn hệ thuộc phiên 
não, nên gọi là Diệm huệ địa. 

- Nan thăng địa: Bồ tát do tu tập pháp bình 
đăng ở giai đoạn gia hạnh, trí tuệ vô sai biệt 
phát sanh, giác ngộ được tự tánh bình đăng 
giữa tục để và chân để, đoạn trừ được mọi 
chướng ngại của phiền não đối với Niết bàn 
thuộc Thanh văn và Duyên giác, chứng nhập 


BÀI 


Thích Thái Hòa 
tính chân như vô sai biệt, nên gọi là Nan thăng 
địa. 

- Hiện tiền địa: Bồ tát tu tập hạnh lợi sanh 
binh đẳng, trí tuệ hiện tiên, đoạn trừ được 
những thô tướng nhiễm và tịnh thuộc về Tứ 
thánh đề, chứng nhập tính chân như vô nhiễm 
tịnh. 

- Viễn hành địa: Bồ tát tu tập hết thảy 
các pháp thuộc thành phần của tuệ giác, giác 
ngộ được các thiền định Không, Vô tướng, Vô 
nguyện đoạn trừ và xa lìa sự chấp thủ tướng 
của các pháp một cách tinh tế, chứng nhập pháp 
chân như vô sai biệt, nên gọi là Viễn hành địa. 

- Bất động địa: Bồ tát tu tập đạo thanh tịnh, 
lia xa tâm, ý và thức, đạt được vô sanh pháp 
nhẫn. Tâm bất động đối với phiên não, chứng 
nhập tính chân như bất tăng bất giảm, nên gọi 
là Bất động địa. 

- Thiện huệ địa: Bồ tát tu tập vô lượng 
trí, quán sát cảnh giới chúng sanh, biết đúng 


213 


Thích Thái Hòa 
như thật, thành tựu được trí tuệ vô ngại biện 
tài, diễn nói các pháp một cách vô ngại, khiến 
chúng sanh đều được lợi ích, không bị ngăn 
ngại. Bồ tát chứng đạt địa vị này là thành tựu 
trí tuệ tự tại đôi với chân như, nên gọi là Thiện 
huệ địa. 

- Pháp vân địa: Bồ tát tu tập vô lượng trí 
tuệ, quán sát và hiểu rõ tam muội hiện tiên, giác 
ngộ đại pháp, khởi tâm đại bi trùm khắp không 
gian, ví như vâng mây lớn, che chở hết thảy 
chúng sanh, chứng nhập chân như nghiỆp tự tại. 
Nghĩa là Bồ tát ở vào địa vị này, giải thoát hết 
thảy mê lầm liên hệ nghiệp mà mọi hành động 
đều tương ứng với chân như. Bồ tát chứng nhập 
chân như này, gọi là Pháp vân địa. 

6- Đăng giác hạnh: Đăng giác hạnh còn gọi 
là Đăng chánh giác, Hữu thượng sĩ, Nhất sanh 
bố xứ, Kim cang tâm, Lân cực... Đây là địa vị 
51, địa vị cuối cùng trong tiễn trình tu tập của 
Bồ tát. Bồ tát tu tập đạt đến địa vị này, nhân 


214 


Thích Thái Hòa 
và hoa thì ngang băng với Phật, nhưng quả giác 
ngộ, thì chưa bằng Phật. Quả vị cao nhất của 
Bỏ tát là Đăng giác. Trong lúc quả Phật là Toàn 
giác hay Chánh biến giác. Ấy là quả vị chứng 
nhập thực tế hoàn toàn. Địa vị Bồ tát Đăng giác 
mới tham dự vào biên cương của thực tẾ, nhưng 
chưa chứng nhập thực tế hoàn toàn, nghĩa là 
mới tham dự vào biên cương giác ngộ và chưa 
thể hội nhập với cảnh giới giác ngộ hoàn toàn 
của chư Phật, nên gọi là Đăng giác. 

Chủ yếu: 

Muỗn chứng nhập thực tế, Bồ tát không 
những buông bỏ ngôn ngữ, mà còn buông bỏ 
mọi tác nhân tạo thành ngôn ngữ; không những 
vậy, mà Bồ tát còn phải buông bỏ hết thảy tài 
năng biện tài của mình. Bỏ tát thành tựu Tứ vô 
ngại biện là vì lợi ích chúng sanh, chứ không 
phải chứng nhập thực tê. 

Chứng nhập thực tế, thì chỉ có chánh biến 
giác mà không phải chỉ có giác và ý niệm về 


BÀ lạ) 


Thích Thái Hòa 
giác. Giác và ý niệm về giác còn đứng xa ngàn 
dặm ngoài cửa ngõ thực tế, huông hỗ gì ngôn 
ngữ của giác do tâm thức duyên cảnh mà biểu 
hiện. Ngôn ngữ do tâm thức duyên cảnh mà 
biểu hiện, cho dù biện tài đến mây, thì vẫn xa 
cách thực tế đến cả vạn trùng! 

Tâm đã kẹt mặc vào thê giới ý niệm, thì dù 
có biện tài về có, vẫn xa cách có ngàn trùng, 
dù có biện tài về không, thì vẫn xa cách không 
muôn dặm, huống øì bàn luận về không phải 
có, không phải không, không phải không có; 
không phải không không, Bồ đề hay niết bàn... ! 

Chủ yêu của phẩm này, đức Phật dạy Bồ 
tát Đại Lực buông bỏ mọi ý niệm để chứng 
nhập thực tế. Tâm vô trú đôi với ngã và pháp, 
đối với phi ngã và phi pháp thì thực tế hiện 
tiền. Niệm đã buông, thì ngay đó là thực tế 
mà không cần phải chứng nhập. Tâm thì lúc 
nào cũng thực tế và hiện tiên, nhưng do những 
chủng tử bản hữu và tân huân vận hành nơi 


216 


Thích Thái Hòa 
tâm, khuấy động tâm thành thức, khiến gió và 
sóng thức hiện khởi, làm cho biển tâm bị xao 
động và ô nhiễm bởi ảnh tượng của các trần. 
Buông bỏ mọi tri kiến nhận thức về ngã hay phi 
ngã, về pháp hay phi pháp, thì chân tâm hay 





thực tế hiện tiền. Ấy gọi là nhập thực tế. 


Bài Vị 


Thích Thái Hòa 
Phẩm thứ sáu: Chân Tánh Không 

Bây giờ Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật 
răng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Tu đạo Bồ tát, không có danh tướng, 
không có các phép tặc ở trong ba tụ tịnh giới, 
làm thế nào để dạy dỗ và nhiếp thọ chúng sanh? 
Nguyện xIn Ngài từ bị chỉ dạy cho conl 

Đức Phật dạy: 

Này thiện nam tử! Ông hãy lắng nghe, tôi 
sẽ vì ông mà nói. 

Này thiện nam tử! Các pháp thiện hay bất 
thiện đều từ nơi tâm mà sinh khởi. Tất cả phân 
biệt của ý nghĩ và lời nói, đối với các cảnh giới 
đều phải được hạn chế tại nhất xứ và cắt đứt 
các duyên. Vì sao? Này thiện nam tử! Một gốc 
không khởi, thì ba dụng không thê thi thiết, an 
trú đúng nơi lý chân như, ngăn cửa ngõ của sáu 
đường, tùy thuận với chân như ở nơi bốn duyên 
là đầy đủ cả ba tụ tịnh giới. 

218 


Thích Thái Hòa 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

Thể nào là thuận chân như ở nơi bốn 
duyên, đầy đủ cả ba tụ tịnh giới? 

Đức Phật dạy: 

l- Tác trạch diệt lực thủ duyên (Duyên 
thủ đặc giới do năng lực tác pháp có chọn lựa): 
Đó là Nhiếp luật nghi giới. 

2- Bản lợi tịnh căn lực sở tập khởi 
duyên (Duyên do chứng đắc bản giác mà khởi 
lợi hành, cùng duyên với trí lực thanh tịnh căn 
bản mà được tập khởi): Đó là Nhiếp thiện pháp 
ĐIỚI. 

3- _ Bản tuệ đại bị lực duyên (Duyên vào 
tuệ giải từ bản giác, mà năng lực đại bi phát 
khởi): Đó là Nhiếp chúng sanh giới. 

4- Nhất giác thông trí lực duyên (Do 
đạt được giác ngộ nhất tâm và duyên vào năng 
lực thông đạt Phật trí, rôi thuận theo tướng của 
chân như mà an trú): Đó là An trú thuận theo 
chân như. Ấy gọi là bốn duyên. 

219 


Thích Thái Hòa 

Này thiện nam tử! 

Năng lực của bốn đại duyên như vậy 
không mặc kẹt ở nơi sự tướng, nhưng không 
phải là không có công dụng, lìa khỏi một xứ, 
thì không thê mong cầu. 

Này thiện nam tử! 

Một việc như vậy, bao gồm thông cả sáu 
hạnh, nó là biên cả tuệ giác của Phật. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

Không mặc kẹt sự tướng, không phải là 
không có công dụng, ấy là pháp thường, lạc, 
ngã, tịnh của chân không, siêu việt hai chấp 
ngã, là đại bát Niết bàn, tâm không bị lệ thuộc, 
đó là năng lực quán chiêu rộng lớn và trong 
năng lực giác và quán ây, gôm đủ ba mươi bảy 
phẩm pháp trợ đạo. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy. Chúng đầy đủ ba mươi 
bảy phẩm pháp trợ đạo. Vì sao? Vì Tứ niệm 


22 


Thích Thái Hòa 
xứ, Tứ chánh cân, Tứ như ý túc, Ngũ căn, Ngũ 
lực, Thất bồ đề phân, Bát chánh đạo,... tuy gọi 
nhiêu tên, nhưng cùng một nghĩa, không phải 
đồng nhất, không phải dị biệt, tuy dùng danh 
số, nhưng chỉ là tên gọi và chữ nghĩa. Pháp 
không thể năm bắt, văn tự không thể nào năm 
bắt được một nghĩa nào của pháp. Nghĩa của 
hình thức không văn tự là không-tánh chân 
thực. Nghĩa không-tánh là như thực, như như. 
Lý của như-như đây đủ hết thảy pháp. 

Này thiện nam tử! Người nào an trú nơi lý 
chân như, người ây vượt qua ba biển khổ. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

Hết thảy vạn pháp đều là văn tự, ngôn ngữ. 
Tướng của ngôn ngữ, văn tự chính nó không 
phải là nghĩa. Nghĩa đúng như thực thì không 
thể giảng nói. Nay, việc thuyết pháp của Như 
lai là thế nào? 

Đức Phật dạy: 


221 


Thích Thái Hòa 

Ta thuyết pháp là vì do Tôn giả và chúng 
sanh ở trong sanh tử mà thuyết. Thuyết pháp 
mà không thê thuyết, đó mới gọi là thuyết pháp. 
Ý nghĩa và lời nói được ta thuyết không phải 
là văn. Ngôn ngữ và văn tự của chúng sanh nói 
không phải là nghĩa. Ngôn ngữ không phải là 
nghĩa, vì nó đều là hư vô trống rỗng. Ngôn ngữ 
của hư vô, trống rỗng là ngôn ngữ không có ở 
nơi nghĩa. Ngôn ngữ không có ở nơi nghĩa đều 
là ngôn ngữ hư dối. 

Ngôn ngữ nơi nghĩa chân như, là như- 
thực-không, chứ không phải trông không. Như- 
thực-không mà chăng phải thực, vì nó lìa hắn 
hai tướng đối đãi. Trung đạo mà không phải ở 
giữa. Pháp không phải là ở giữa, vì nó lìa hăn 
cả ba tướng (tướng bên này, bên kia và ở g1ữa), 
không thấy có xứ sở. 

Nói như và như như, như ấy không phải là 
hữu hay vô, không phải là hữu đối đãi với vô. 
Như, không phải là vô hay hữu, hay hữu không 


2 


Thích Thái Hòa 
phải là hữu, mà như ấy, không ở nơi hữu hay 
vô øì cả. Vì vậy, thuyết mà không thuyết gì cả. 
Ngôn thuyết không ở nơi chân như, chân như 
không hiện hữu ở nơi chân như, nên mới gọi là 
chân như. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

Tất cả chúng sanh từ hạng Nhất xiến để 
và tâm của hạng Nhất xiên để, nên an trú vào 
những vị trí nào để đạt đến Như lai và thực 
tướng của Như lai? 

Đức Phật dạy: 

Từ nơi tâm của hạng Nhất xiến đề cho đến 
Như lai và thực tướng của Như lai, nên an trú ở 
trong năm vị trí: 

- Tín vị: Tin tưởng răng, chủng tử chân 
như ở trong thân này, bị vọng tưởng che lấp, 
buông bỏ tâm vọng tưởng là liền có tâm an 
tịnh, thanh bạch, nhận biết rõ ràng các thế giới 
chỉ là ngôn ngữ của tâm ý. 


223 


Thích Thái Hòa 

- Tư vị: Tư là thâm sát các cảnh giới, chỉ 
là ngôn ngữ của tâm ý. Các ngôn ngữ phân biệt 
của ý là tùy nơi tâm ý mà hiển bày. Các cảnh 
giới được thây không phải là thức căn bản của 
tự ngã. Biết rõ thức căn bản này, không phải là 
pháp, không phải là nghĩa, không phải là chủ 
thể năm giữ, không phải là đối tượng được nắm 
g1ữ. 

- Tu vị: Tu là thường phát khởi và có khả 
năng phát khởi. Phát khởi và tu tập đồng thời, 
trước tiên là sử dụng trí tuệ chỉ đạo, để bãi trừ 
các chướng nạn, vượt ra khỏi mọi sự trói buộc 
và che lấp. 

- Hành vị: Hành là siêu việt các địa vị tu 
tập. Tâm không còn thủ hay xả. Lợi căn cực 
tịnh, tâm đôi với chân như không còn lay động, 
quyết định chứng kiến bản tánh chân thực, biết 
được Niết bàn rộng lớn của Như lai là rộng lớn 
ở nơi tự tánh chân thực rỗng lặng. 


224 


Thích Thái Hòa 

- Xả vị: Xả là không mặc kẹt ở nơi tánh 
rỗng lặng. Chánh trí linh hoạt lưu chuyên, ở 
nơi tướng chân như của đại bi, tướng không kẹt 
mặc nơi chân như. Đối với Tuệ giác vô thượng, 
tâm rỗng rang không thấy có chứng đắc, không 
thây có xứ sở và ngăn mé của biên giới là đạt 
đến Như lai. 

Này thiện nam tử! 

Năm địa vị và sự giác ngộ duy nhất là 
chứng nhập lợi hành từ bản giác. Và nếu hóa độ 
chúng sanh là từ nơi xứ điểm căn bản này. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

Thế nảo là từ nơi xứ điểm căn bản? 

Đức Phật dạy: 

Gốc vốn không gốc; xứ vốn không xứ; 
ngăn mé rỗng không, hội nhập như thực, mà 
tâm khởi tuệ giác là thành tựu viên mãn Thánh 
đạo. Vì sao? Này thiện nam tử! Ví như đưa tay 
năm bắt không gian kia, dù không thể, nhưng 
không phải là không thẻ. 

225 


Thích Thái Hòa 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

Như điều Thế Tôn dạy: Việc làm đầu tiên 
là phải giữ lấy lợi hành từ bản giác, duy trì sự 
văng lặng đối với các niệm. Các niệm vắng 
lặng là chân như. Các đức gom thâu và duy trì 
bao gồm vạn pháp, dung nhiếp viên mãn không 
hai, không thể nghĩ bàn, phải biết rằng pháp 
ây, là trí tuệ siêu việt vĩ đại; là thần chú vĩ đại; 
là minh chú vĩ đại; là thần chú tôi thượng và là 
thân chú không có gì có thể so sánh băng. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy, đúng như vậy! Tánh-không 
của chân như, ngọn lửa trí tuệ của tánh-không 
ây, thiêu đốt hết các phiền não trói buộc, là 
bình đăng ở nơi bình đăng đối với ba vị trí 
giác ngộ, với ba thân của diệu giác và ở trong 
chín thức sáng tỏ thanh tịnh, không có các ảnh 
tượng. 


Này thiện nam tử! 


220 


Thích Thái Hòa 
Pháp ấy không lệ thuộc nhân, không lệ 
thuộc duyên, vì do tự thân của trí tuệ hoạt dụng, 
nên không phải là động, không phải là tịnh, vì 
là do hoạt dụng của tánh-không vậy. Nghĩa của 
pháp ấy không phải là có hay không, vì tướng 
của nó rỗng lặng, nên rỗng lặng vậy. 
Này thiện nam tử! 


Nếu giáo hóa chúng sanh, thì phải hướng 





dẫn cho họ quán chiếu để thể nhập nghĩa này. 
Người nào thê nhập được nghĩa này là người ấy 
thây được Như lai. 

Tôn giả Xá-lợi-phất thưa: 

Quán chiêu ý nghĩa của Như lai là không 
bị mắc kẹt ở nơi các dòng chảy, không những 
vượt khỏi Tứ thiền mà còn siêu việt cõi trời 
hữu đảnh. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy, vì sao? Vì tất cả pháp đều 
thuộc về danh số, Tứ thiền cũng như vậy. Nếu 
người nào thấy Như lai, người ấy thấy tâm Như 
227 


Thích Thái Hòa 
lai tự tại, thường tại trong chỗ cùng tột văng 
lặng, không xuất, không nhập, vì trong và ngoài 
đều bình đăng. 

Này thiện nam tử! 

Như các loại thiền quán kia đều là Tưởng 
không định, nên các loại thiên định ấy không 
phải là trở lại ở nơi chân như. Vì sao? Vì dùng 
chân như quán chiêu chân như, thì sự thực 
là không thấy có sự quán chiếu. Tướng của 
chân như là tướng của các tướng đã vắng lặng. 
Vắng lặng chính là ý nghĩa của chân như. Ví 
như người kia nghĩ đến thiền định là động 
mà không phải là thiền. Vì sao? Vì bản tánh 
của thiên là lìa xa vọng động, nó không phải 
là nhiễm, không phải là đối tượng bị nhiễm; 
không phải là pháp, không phải là ảnh tượng, 
la hắn các loại phân biệt, vì nghĩa của nó là lợi 
hành từ bản giác. 


Này thiện nam tử! 


228 


Thích Thái Hòa 

Thiền định có sự quán chiêu đối với chân 
như, mới gọi là thiên. 

Tôn giả Xá-lợi-phât thưa: 

Thật không thê nghĩ bàn! Như lai thường 
dùng pháp như thực để giáo hóa chúng sanh, 
nghĩa như thực như vậy là nghĩa rộng, văn 
nhiêu, những chúng sanh có lợi căn mới có thể 
tu tập. Đôi với những chúng sanh độn căn khó 
dùng tâm ý để thực hành. Phải dùng phương 
tiện nào để giúp đỡ những hạng độn căn hội 
nhập được sự thực này? 

Đức Phật dạy: 

Nên giúp đỡ những hạng độn căn, thọ trì 
một bài kệ bốn câu là nhập được nghĩa lý chân 
thực này. Tất cả Phật pháp, đều được tóm thâu 
trong một bài kệ bốn câu. 

Tôn giả Xá-lợi-phât thưa: 

Thế nào là một bài kệ bốn câu? Xin 
nguyện Ngài nói cho conl 

Bây giờ, Đức Thế Tôn, nói bài kệ răng: 

229 


Thích Thái Hòa 
Nghĩa do nhần duyên sanh, 
nghĩa ây diệt, không sanh; 
diệt các nghĩa sinh, diệt 
là nghĩa sanh, không diệt. 

Bây giờ, Đại chúng nghe Đức Phật nói bài 
kệ xong, đều rất hoan hỷ, cùng diệt trừ được 
các pháp liên hệ sanh diệt, sinh khởi biến trí tuệ 
tánh-không của Bát nhã. 

* Chú giải 

- Chân tánh không: Thực tánh của các pháp 
vốn rông lặng, không có thực ngã cũng không 
có thực pháp. 7ánh không là bản thể của các 
pháp vốn ø#z nz, không sanh diệt, không 
thường đoạn, không lai khứ, không đồng nhất, 
không dị biệt, tánh ấy gọi là Chân tánh không. 

- Tam tụ giới: Gọi đủ là Tam tụ tịnh giới. 
Nghĩa là giới luật thanh tịnh do đức Phật chế 
định, được gom thâu vảo trong ba nhóm gồm: - 
Nhóm thuộc về nhiếp luật nghi. - Nhóm thuộc 


230 


Thích Thái Hòa 
về nhiếp thiện pháp. - Nhóm thuộc về lợi ích 
chúng sanh. 

- Nhóm giới thuộc về Nhiếp luật nghi: Hán 
gọi là Nhiếp luật nghi giới, Tự tính giới hay 
Nhất thiết Bô tát giới. Những giới pháp phòng 
ngừa những điều ác xảy ra từ thân, miệng, ý, 
khiến cho thân, miệng, ý, chấm dứt mọi điều 
xấu ác, luôn luôn ở trong sự thanh tịnh. Nên, 
nhóm giới này là chính nhân của pháp thân. 
Thành tựu Nhiếp luật nghi giới là thành tựu 
Thanh tịnh pháp thân, vì sao? Vì pháp thân vốn 
thanh tịnh, nhưng do những điều xấu ác làm 
cho khuất pháp thân. Nay hành trì giới pháp 
này, điều ác tự diệt mất và pháp thân tự hiền lộ. 

- Nhóm giới thuộc về Nhiếp thiện pháp: 
Hán gọi là Nhiếp thiện pháp giới, Thụ thiện 
pháp giới hay Nhiếp trì nhất thiết Bồ tát đạo 
giới. Nghĩa là giới pháp này, thúc đây thọ giả 
thực hành hết thảy điều lành. Vị tu tập đem 
thân, miệng, ý thực hành hết thảy điều lành và 


2ðl 


Thích Thái Hòa 
hồi hướng về Vô thượng Bồ đề, khiến thành 
tựu báo thân thanh tịnh. 

- Nhóm giới thuộc về Nhiêu ích hữu tình: 
Hán gọi là Nhiêu ích hữu tình giới, Tác chúng 
sanh ích giới. Nghĩa là giới pháp này từ nơi tâm 
đại bi mà vận khởi nguyện và hạnh đề làm lợi 
ích cho hết thảy chúng sanh. Thành tựu giới 
pháp này, hành giả sẽ thành tựu thiên bách ức 
hóa thân theo nguyện và hạnh để làm lợi ích 
cho hết thảy chúng sanh. 

Ý nghĩa Tam tụ tịnh giới, ở kinh Kim cang 
Tam muội, đức Phật dạy cho Tôn giả Xá-lợi- 
phất răng: “Này thiện nam tử! Các pháp thiện 
hay bất thiện đêu từ nơi tâm mà sanh khởi. Tất 
cả phân biệt của ý nghĩ và lời nói, đối với các 
cảnh giới đều phải được hạn chế tại nhất xứ và 
cắt đứt các duyên. Vì sao? Này thiện nam tử! 
Một gốc không khỏi, thì ba dụng không thể thi 
thiết, an trú đúng nơi chân như, ngăn cửa ngõ 
của sảu đường, tùy thuận với chán nh ở nơi 


222 


Thích Thái Hòa 
bồn duyên là đây đủ cả ba tụ tịnh giới”. (Kim 
Cang Tam Muội Kinh, Đại Chính 9, tr370c ). 

- Tùy thuận với chân như ở nơi bốn duyên 
đây đủ cả ba tụ giới. Kinh giải thích như sau: 

* Tác trạch diệt lực thủ duyên: Nghĩa là 
duyên thủ đắc giới, do năng lực tác pháp có lựa 
chọn. Đây là Nhiếp luật nghi giới. 

* Bản lợi tịnh căn lực sở tập khởi duyên: 
Nghĩa là duyên do chứng đắc bản giác mà khởi 
lợi hành, cùng duyên với trí lực thanh tịnh căn 
bản mà được tập khởi. Đây là Nhiếp thiện pháp 
ĐIỚI. 

* Bản tuệ đại bị lực duyên: Nghĩa là duyên 
do dựa vào tuệ giải từ bản giác, mà năng lực 
đại bi phát khởi. Đây là Nhiếp chúng sanh. 

* Nhật giác thông trí lực duyên: Nghĩa 
là do đạt được sự giác ngộ nhất tâm và duyên 
vào năng lực thông đạt Phật trí, rôi thuận theo 
tướng của chân như mà an trú. Đây là an trú 
thuận theo chân như. (Kim Cang Tam Muội 
233 


Thích Thái Hòa 
Kinh, Đại Chính 9, tr 370C). 

- Nhất-xiến đề: Phạn văn Icchantika, 
Ecchantika. Hán phiên âm là Nhất-xiên-đề- 
ca, Nhất-xiến-để-kha, A-điên-để-ca, A-xiễển- 
để-ca... và dịch là Đoạn thiện căn, Tín bất cụ 
túc, Cực dục, Đại tham, Vô chủng tính, Thiêu 
chủng... nghĩa là hạng người đoạn tận thiện 
căn, không có cơ hội thành Phật, vì chủng tử 
thành Phật đã bị thiêu rụi bởi những điều cực 
ác. 

Các kinh điển xuất hiện trước kinh Đại Bát 
Niết Bàn, thì nói Nhất-xiên-để không thể thành 
Phật, vì đã đoạn tận thiện căn. Nhưng kinh Đại 
Bát Niết Bàn thì cho rằng, Nhất-xiến-đề cũng 
có thể thành Phật. Theo Đại Trang Nghiêm 
Kinh Luận, nêu lên hai loại xiên đề gồm: Hữu 
tính xiên đề và Vô tính xiến đề. Vô tính xiến 
đẻ, thì vĩnh viễn không có điều kiện để thành 
Phật, nhưng Hữu tính xiên đề, nhờ sức ø1a trÌ 
của Phật, nên cũng có cơ hội đề thành Phật. 


234 


Thích Thái Hòa 

Kinh này, đức Phật dạy từ nơi tâm của 
hạng Nhất xiến đề đến Như lai và thực tướng 
của Như lai, nên an trú vào năm vị gồm: 

* Tín vị: Nghĩa là tin tưởng răng, chủng tử 
chân như ở trong thân này, bị vọng tưởng che 
lâp, buông bỏ tâm vọng tưởng là liên có tâm an 
tịnh, thanh bạch, nhận biết rõ ràng, các thế giới 
chỉ là ngôn ngữ của tâm ý. 

* Tư vị: Thâm sát các cảnh giới chỉ là ngôn 
ngữ của tâm ý. 

* Tu vị: Thường phát khởi và có khả năng 
phát khởi sự tu tập. Biết sử dụng trí tuệ đề vượt 
qua mọi sự che lấp và trói buộc. 

* Hành vị: Siêu việt các địa vị tu tập. Tâm 
không còn kẹt mắc vào ý niệm thủ hay xả. Biết 
rõ Niết bàn rộng lớn của Như lai là ở nơi tự 
tánh rỗng lặng chân thực. 

* Xả vị: Xả là không còn mắc kẹt nơi tánh 
rồng lặng: không mặc kẹt ở nơi sở đắc, ở nơi 
ngăn mé biên cương là đến Như lai. (Kinh Kim 


222 


Thích Thái Hòa 
Cang Tam Muội, Đại Chính 9, tr 371a). 

Như vậy, theo kinh Kim Cang Tam Muội, 
Nhất xiên đề có thể thành Phật, nêu họ an trú và 
thực hành năm vị đã nều ra ở trên. 

* Chủ yếu 

Ngài Xá-lợi-phất là bậc đại trí tuệ của hàng 
Thánh giả Thanh văn, xuất hiện ở trong phẩm 
này là biểu tượng răng, tuy bên ngoài, Ngài 
đóng vai Thanh văn, nhưng nội tâm lại là Bồ tát 
thượng thừa đã liễu nhập chân tánh không, mà 
thuật ngữ kinh điển thường dùng là “nội bí Bồ 
tát, ngoại hiện Thanh văn”. 

Chân tánh không là từ ngữ sử dụng để diễn 
tả nội dung của các ý nghĩa như Pháp thân, 
Phật tính, Niết bàn, Tịch tịnh. 

Muốn thể nhập Chân tánh không hay Pháp 
thân, Phật tính, Niết bàn, Tịch tịnh, các hàng 
Bỏ tát đều phải kinh qua pháp Tứ niệm xứ và 
không bị mắc kẹt ở nơi pháp này mà vô trú với 
pháp này. 


236 


Thích Thái Hòa 

Nhờ thực hành pháp Tứ niệm xứ với tâm 
vô trú, nên ngay nơi pháp hành Tứ niệm xứ, Bồ 
tát chứng nhập được Chân tánh không, chứng 
nhập được Pháp thân thường trú; chứng nhập 
được Niết bàn thường lạc; chứng nhập được 
Phật tính toàn giác thường trú; chứng nhập thê 
tính tịch tịnh của nội pháp, ngoại pháp, đều vô 
tự tánh, rỗng lặng, không sanh diệt. 

Bồ tát quán chiếu thân với tâm vô trú, nên 
thây rõ tánh của thân rỗng lặng, duyên khởi vô 
ngã, nên chứng nhập được pháp thân thường 
trú. Pháp thân thường trú chính là Chân tánh 
không. 

Bồ tát quán chiêu các thọ với tâm vô trú, 
nên thây rõ tánh của các thọ rỗng lặng, duyên 
khởi vô ngã, nên chứng nhập được Chân lạc 
thường trú. Chân lạc thường trú lưu xuất từ 
không - tuệ. Vì vậy, Bồ tát thấy rõ Chân lạc hay 
Niết bàn thường trú là Chân tánh không. 

Bồ tát quán chiêu tâm với tâm vô trú, nên 
thây rõ tự tánh của tâm vốn rỗng lặng. Các 


3 j 


Thích Thái Hòa 
chủng tử vận hành trên tâm, chỉ là những ảnh 
tưởng duyên khởi vô ngã, do các căn trần tương 
tác với nhau mà lưu hiện, nên Bồ tát chứng 
nhập được Phật tánh thường trú. Vì vậy, Bồ 
tát thây rõ Phật tánh thường trú là Chân tánh 
không. 

Bồ tát quán chiếu nội pháp và ngoại pháp 
với tâm vô trú, nên thây rõ tánh của nội pháp và 
ngoại pháp vốn tịch nhiên rỗng lặng, nhưng do 
nội pháp và ngoại pháp tương tác với nhau mà 
hiện khởi, nên Bồ tát chứng nhập thể tính tịch 
tịnh thường trú của hết thảy pháp. Vì vậy, Bồ 
tát thây rõ thể tánh tịch tĩnh thường trú của hết 
thảy pháp là Chân tánh không. 

Thực hành pháp Tứ niệm xứ, hay thực 
hành các pháp ở trong ba mươi bảy phẩm trợ 
đạo hay thực hành pháp lục độ, với tâm hữu trú, 
thì không thể đi vào thực tế, hội nhập với Chân 
tánh không. Trái lại, thực hành Tứ niệm xứ, ba 
mươi bảy phẩm trợ đạo, lục độ với tâm vô trú, 
thì sẽ chứng nhập thực tế, ngộ nhập Chân tánh 


238 


Thích Thái Hòa 
không. 

Vô trú, nghĩa là Bồ tát hành pháp với tâm 
không chấp thủ ngã và pháp, nên Bồ tát ở đâu 
và lúc nào cũng ở trên thực tế và ngộ nhập 
Chân tánh không. 

Chủ yếu ở phẩm này, Tôn giả Xá-lợi-phất 
là tiêu biểu cho những vị Thánh giả Thanh văn 
thực hành Tứ niệm xứ hay ba mươi bảy phẩm 
trợ đạo với tâm vô trú. Chính hành pháp với 
tâm vô trú, nên ngay đó là thực tế, và ngay đó 
mà ngộ nhập Chân tánh không. 


Phẩm thứ bảy: Như Lai Tạng 

Bấy giờ Trưởng giả Phạm Hạnh, từ chỗ 
ngồi đứng dậy bạch Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Nghĩa sanh không diệt, nghĩa diệt không 
sanh, nghĩa chân như như vậy là tuệ giác của 
Phật. Bản tánh của tuệ giác là không phân 
biệt. Trí không phân biệt là biện biệt vô cùng. 


29 


Thích Thái Hòa 
Tướng vô cùng là văng bặt sự biện biệt. Tướng 
của nghĩa như vậy là không thể nghĩ bàn. Ở 
trong không thể nghĩ bàn mới là không phân 
biệt. 

Bạch đức Thế Tôn! 

Hết thảy pháp số là vô lượng, vô biên. 
Tướng của pháp vô biên là từ nơi đệ nhất tánh 
nghĩa chân thực, chỉ có an trú nơi đệ nhất tánh, 
việc này như thế nào? 

Đức Phật dạy: 

Này Trưởng giải 

Các pháp do ta giảng dạy là không thể nghĩ 
bàn. Vì do những người mê lầm, nên mới có 
những phương tiện dìu dắt. Tất cả tướng của 
pháp là đều từ nơi trí tuệ đệ nhất nghĩa chân 
thực. Vì sao? Thí như một phô thị mở ra bỗn 
cửa lớn, nhưng trong bốn cửa lớn này đều qui 
vào một phó thị. Cũng như các loại chúng sanh 
kia, tùy theo tâm ý mà nếm vào nhiều loại 
hương vị của chánh pháp, lại cũng là như vậy. 
240 


Thích Thái Hòa 

Trưởng giả Phạm Hạnh thưa: 

Pháp nếu như vậy, thì con an trú ở nơi đệ 
nhất vị, để có thê thâu nhiếp hết thảy các vị. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy, đúng như vậy! Vì sao? 
Nghĩa chân thực của đệ nhất vị, ví như một 
biến lớn, tất cả các dòng đều chảy vào. 

Này Trưởng giải 

Tất cả pháp vị, cũng giỗng như những 
dòng chảy kia, tên gọi, số lượng tuy có khác 
nhau, nhưng nước của chúng thì không khác. 
Nếu an trú ở nơi biển lớn, thì bao quát hết thảy 
sông ngòi. Cũng vậy, an trú ở nơi đệ nhất vị là 
thâu nhiếp hết thảy các vị. 

Trưởng giả Phạm Hạnh thưa: 

Hết thảy pháp chỉ có một vỊ, tại sao có con 
đường của ba thừa và trí tuệ ở nơi mỗi thừa lại 
có khác nhau? 

Đức Phật dạy: 


241 


Thích Thái Hòa 

Này Trưởng giải 

Ví như các sông GIang, Hà, Hoài và biến, 
lớn nhỏ không giống nhau, cạn sâu khác biệt, 
vì vậy mà tên gọi của chúng không đồng. Nước 
ở trong sông Giang, gọi là Giang thủy; nước ở 
trong sông Hoài, gọi là Hoài thủy; nước ở trong 
sông Hà, gọi là Hà thủy, nhưng tất cả đều chảy 
về biến, thì gọi là nước biến. Các pháp ở trong 
ba thừa cũng lại như vậy, đều là ở nơi chân 
như, nên gọi là Phật đạo. 

Này Trưởng giải 

An trú duy nhất nơi Phật đạo là chứng đạt 
ba hành. 

Trưởng giả Phạm Hạnh thưa: 

Thế nào là ba hành? 

Đức Phật dạy: 

I- Tùy sự thủ hành (Các sự tướng hiện tiền 
đêu tuân thủ và thuận hành theo giác tánh). 


242 


Thích Thái Hòa 

2- Tùy thức thủ hành (Các thức uân đều 
tuân thủ và thuận hành theo giác tánh). 

3- Tùy như thủ hành (Tuân thủ và thuận 
hành theo chân như). 

Này Trưởng giả! Ba hành như vậy, là 
thâu nhiếp hết thảy pháp môn. Hết thảy pháp 
môn đều hội nhập vào ba hành này. Người nào 
chứng nhập ba hành này, người ấy ở nơi tướng 
rỗng lặng không sinh khởi. Người nào chứng 
nhập được như vậy, có thể bảo răng, người ấy 
chứng nhập kho tàng của Như lai. Người nào 
chứng nhập kho tàng của Như lai, người ấy 
chứng nhập mà không có chứng nhập gì cả. 

Trưởng giả Phạm Hạnh thưa: 

Chứng nhập kho tàng của Như lai, thật 
không thê nghĩ bản! Ví như mầm thành tựu quả 
chân thực, không có chỗ hội nhập. Năng lực lợi 
ích là từ nguồn giác. Chứng được nguôn giác 
là lợi ích thành tựu. Biên cương chân thực là 
chứng đắc nguôn giác. Vậy trí tuệ chứng đắc ấy 


243 


Thích Thái Hòa 
là như thê nào? 

Đức Phật dạy: 

Trí tuệ chứng đắc ấy là vô cùng. Nhưng 
tóm lược mà nói, thì trí tuệ ây có bốn. Những gì 
là bốn? 

- Trí quyết định (Định trí): Nghĩa là trí ây 
tùy thuận theo chân như. 

- Trí không nhất định (Bắt định trí): Nghĩa 
là trí phương tiện, sử dụng để phá trừ các bệnh 
cô chấp. 

- Trí Niết bàn (Niết bàn trí): Nghĩa là trí 
tuệ loại trừ những cái biết thoáng chốc đối với 
lăn mức chân thực. 

- Trí tuyệt đối (Cứu cánh trí): Nghĩa là trí 
tuệ chứng nhập Phật đạo toàn vẹn, như thực. 

Này Trưởng giả! Tác dụng của bốn việc 
lớn như vậy, chư Phật quá khứ đã nói răng, 
đó là chiếc cầu lớn, là bờ bến lớn, nêu hóa độ 
chúng sanh, nên dùng bốn trí ấy. 


244 


Thích Thái Hòa 

Này Trưởng giả! Nếu sử dụng bốn trí ây là 
có đại dụng. Lại nữa, có ba việc lớn: 

- Ở nơi ba loại thiền định (Tam tam muội): 
Trong ngoài không có xâm đoạt lẫn nhau. 

- Đại, nghĩa và khoa (Đại nghĩa khoa): Đối 
với đại, nghĩa và khoa là tùy theo con đường 
mà có sự chọn lựa và quyết định. 

- Tuệ định ở nơi chân như (Như tuệ định): 
Đối với tuệ định này đều sử dụng từ bi cùng 
làm lợi ích. 

Thực hành ba việc như vậy, sẽ thành tựu 
bô đề. Không thực hành ba việc như vậy, thì 
không thể nhập vào biến cả của bốn trí ấy và sẽ 
bị đại ma tùy tiện sai khiến. 

Này Trưởng giả! Đại chúng của các ông, 
từ nay cho đến khi thành Phật, phải thường tỉnh 
cần tu tập, đừng để ngừng nghỉ, quên mất. 

Trưởng giả Phạm Hạnh thưa: 


Thể nào là ba loại thiền định? 


245 


Thích Thái Hòa 

Đức Phật dạy: 

Ba loại thiên định gôm: - Thiền định ở nơi 
Không (Không tam muội). - Thiền định ở nơi 
Vô tướng (Vô tướng tam muội). - Thiên định 
ở nơi Vô tác (Võ tác tam muội). Đó là ba loại 
thiền định. 

Trưởng giả Phạm Hạnh thưa: 

Thế nào là đại, nghĩa và khoa? 

Đức Phật dạy: 

Đại là bốn đại chủng: Nghĩa là ấm (năm 
âm hay năm uân), giới (18 giới), nhập (sáu 
nhập),... Khoa là căn bản thức. Ấy là đại, nghĩa 
và khoa. 

Trưởng giả Phạm Hạnh thưa: 

Sự nghiệp trí tuệ như vậy, thật không thê 
nghĩ bàn! Lợi mình, lợi người siêu việt ba cõi, 
không an trú Niết-bàn, dân thân hành Bỏ tát 
đạo. Hành tướng của pháp như vậy, là pháp 
sanh diệt, vì do có phân biệt. Nếu xa lìa phân 


biệt, là pháp không bị hoại diệt. 
246 


Thích Thái Hòa 

Bấy giờ, đức Như lai, muốn nhắc lại nghĩa 
này, liên nói bài kệ: 

Pháp từ phân biệt sanh 
lại từ phân biệt diệt 

bặt dứt pháp phân biệt 
là pháp không sinh diệt. 

Bây giờ, Trưởng giả Phạm Hạnh, nghe đức 
Phật nói bài kệ, tâm rât vui mừng, muôn diên 
lại nghĩa ây, liên nói bài kệ răng: 

Các pháp vốn tĩnh lặng 
tĩnh lặng cũng không sanh 
là các pháp sanh diệt 
pháp ấy không vô sanh. 
Kia không cùng với đây 
vì còn có đoạn, thường 
pháp này lìa cả hai 
nhưng chắng kẹt nơi một. 
Nếu nói pháp có một 
tướng ấy như mao luân 
247 


Thích Thái Hòa 
như lửa nước đảo lộn 
do bị các hư vọng. 
Nếu thầy không nơi pháp 
pháp ấy đồng nơi không 
như mù không ánh sáng 
nói pháp như lông rùa. 
Con nay nghe Phật nói 
biết pháp chắng hai bên 
cũng chắng mắc ở giữa 
vì vậy, không vướng mắc. 
Pháp được Như lai dạy 
đều ở nơi vô trú 
con từ chỗ vô trú 
chôn ây lễ Như lai. 
Kính lễ tướng Như lai 
trí như không, bât động 
không kẹt, không xứ sở 
kính lễ thân vô trú. 


248 


Thích Thái Hòa 
Con ở khắp nơi chốn 
thường thấy các Như lai 
nguyện xin các Như lai 
vì con nói pháp thường. 

Bấy giờ, đức Như lai dạy như thể này: 

Này các thiện nam tử! 

Quý vị hãy lắng nghe! Tôi sẽ vì quý vị mà 
nói pháp thường trú. 

Này thiện nam tử! 

Pháp thường là pháp phi thường, không 
ngôn thuyết, cũng không chữ nghĩa, không phải 
thực, không phải giải thoát, không phải không, 
không phải cảnh giới, la hăn các lăn mức hư 
vọng, đoạn diệt. Pháp ây là thường, vì nó xa 
lia các kiên châp thường, đoạn. Thây rõ thức là 
thường, vì liễu chứng tự tánh của thức thường 
văng lặng. Văng lặng ngay cả sự văng lặng. 


Này các thiện nam tử! 


249 


Thích Thái Hòa 
Người nảo biết pháp vắng lặng, mà tâm 
không vắng lặng, thì hãy nên thường vắng lặng 
nơi tâm. Người nào chứng đắc pháp vắng lặng, 
tâm của người ây thường ở trong chân như mà 
quán chiếu, biết rõ các loại danh và sắc chỉ là 
do tâm si mê. Do tâm si mê mà có phân biệt. Sự 
phân biệt đôi với các pháp lại không có gì khác 
biệt đôi với việc xuất hiện của danh và sắc. Biết 
rõ các pháp như vậy, nên không chạy theo ngôn 
ngữ, văn tự. Nghĩa của tâm là ở nơi tâm không 
phân biệt ngã. Biết ngã chỉ là tên gọi giả định 
là chứng đắc Niết-bàn. Chứng đắc Niết-bàn là 
chứng đắc Tuệ giác Vô thượng. 
Bây giờ, Trưởng giả Phạm Hạnh, nghe lời 
đức Phật dạy như vậy, liên nói bài kệ: 
Việc phân biệt danh, tướng 
và pháp gọi là ba 
chánh diệu trí, chân như 
tất cả chúng thành năm. 


Con nay biết pháp ấy 
250 


295i 


Thích Thái Hòa 


bị trói bởi đoạn, thường 
vào nơi đường sanh diệt 

là đoạn, không phải thường. 
Như lai dạy pháp-không 

lia xa nơi thường, đoạn 
nhân duyên pháp có sanh 
không sanh, nên không diệt. 
Chấp nhân duyên là có 

như hoa đốm không trung 
vi như con thạch nữ 

hoàn toàn không thê có. 

Lìa chấp các nhân duyên 
không từ cái khác diệt 
nghĩa, đại nơi tự thân 

thực chứng dựa chân như. 
Do đó, pháp chân như 
thường như như, tự tại 


vạn pháp hết cả thảy 


Thích Thái Hòa 
biểu hiện không như thức. 
Lìa thức, pháp tức không 
nên nói từ không-xứ 
dứt các pháp sanh diệt 
an trú nơi Niết-bàn. 
Đắng đạt được Đại bị 
Niết bàn tĩnh, không trú 
chuyên chấp thủ mình, người 
vào ở Như lai tạng. 
Bây giờ, Đại chúng nghe nói nghĩa ấy rồi, 
đêu được chánh mạng, nhập vào biên cả Như 
lai tạng ngay ở nơi Như lai. 


Sáo 2 


Thích Thái Hòa 

* Chú giải 

- Như lai tạng: Phạn văn Tathagata-garbha. 
Tathagata, có nghĩa là Như lai. Như là tự tánh 
thanh tịnh. Lai là từ nơi tự tánh thanh tịnh mà 
biểu hiện. Như lai là từ nơi tự tánh thanh tịnh 
mà biểu hiện, nên lúc nào và ở đâu cũng N?”z, 
nên gọi là Như lai. Garbha, có nghĩa kho tàng. 
Kho tàng ở đây có ba nghĩa. - Ấn tàng, nghĩa 
là hàm tảng bản tánh chân thật. - Hàm nhiếp, 
nghĩa là thâu nhiếp hết thảy công đức. - Xuất 
sanh, nghĩa là nơi phát khởi của chánh trí. Như 
vậy, Tathàgata - garbha hay Như lai tạng là kho 
tàng Như lai chứa đựng tự tánh thanh tịnh, thâu 
nhiếp, lưu trữ hết thảy công đức và là nơi chánh 
trí xuất khởi. 

Kho tàng ấy, xưa nay vốn ân tàng ở trong 
thân tâm của hết thảy chúng sanh, dù bị phiền 
não che khuất, nhưng không bị phiền não làm 
cho ô nhiễm. Bản tánh của Như lai tạng là 
thanh tịnh tuyết đối, không sanh, không diệt. 


se 


Thích Thái Hòa 
Nên, Như lai tạng cũng có nghĩa là pháp thân 
Như lai hay tự tánh thanh tịnh nơi hết thảy 
chúng sanh. 

Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Nào có ngờ đâu, 
tự tánh xưa nay vôn thanh tịnh; tự tánh vốn 
không sanh diệt; tự tánh vốn đầy đủ hết thảy 
công đức; tự tánh vôn không lay động; tự tánh 
năng sanh vạn pháp!”. (Pháp Bảo Đàn Kinh, tr 
349a, Đại Chính 48). Ấy là Tổ nói về Tự tánh 
của Như lai tạng vậy. 

Như lai tạng có hai loại. Như lai tạng tính 
và Như lai tạng tướng. Như lai tạng tính thì 
lúc nào và ở đầu cũng thanh tịnh. Như lai tạng 
tướng thì tùy duyên sanh khởi, nên có đủ cả 
nhiễm và tịnh, có đủ cả Bồ đề và phiền não, 
sanh tử và Niết bản. 

- Ba hành: Ba hành là ba phương pháp thực 
hành đề thê nhập Như lai tạng tánh. Ba phương 
pháp ấy gồm: 


254 


Thích Thái Hòa 

I- Tùy sự thủ hành: Các sự tướng hiện 
tiền đều tuân thủ và thuận hành theo giác tánh. 
Nghĩa là hành giả tâm luôn luôn ở trong trạng 
thái bất động và tỉnh giác, biết rõ muôn sự, 
muôn vật trước mặt không ra ngoài giác tánh. 
Nghĩa là không ra ngoài Như lai tạng tánh. Tất 
cả chúng đều từ Như lai tạng mà biểu hiện. 
Duyên theo sự tướng huyễn hoặc trước mắt mà 
chuyên hóa cái thấy biết, trở lại với giác tánh, 
nên gọi là Tùy sự thủ hành. 

2- Tùy thức thủ hành: Các thức uân đều 
tuân thủ và thuận hành theo giác tánh. Nghĩa 
là bảy chuyên thức gồm: Nhãn thức, Nhĩ thức, 
Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức, Ý thức và Mạt- 
na thức từ nơi A-lại-da thức mà hiện hành, tiếp 
nhận ảnh tượng của các đôi tượng sắc trần, đưa 
vào A-lại-da thức, huân tập thành chủng tử và 
lưu giữ tại A-lại-da thức, khiến A lại da thức bị 
ô nhiễm. Nên, hành giả trú tâm bất động và tỉnh 
giác đối với các chuyên thức ấy, biết rõ ba cõi 


Pa) 


Thích Thái Hòa 
chỉ do tâm tác thành, muôn pháp là từ nơi A- 
lại-da thức tùy duyên mà biểu hiện. Chúng hiện 
hữu, nhưng không chân thật. Bản tánh của nó 
rỗng không, hoàn toàn không có thực thể. Tùy 
thuận giác tánh mà chuyển hành các thức như 
vậy, sẽ chứng nhập Như lai tạng tánh, nên gọi 
là Tùy thức thủ hành. 

3- Tùy như thủ hành: Tuân thủ và thuận 
hành theo chân như. Nghĩa là hành giả không 
duyên theo vọng tưởng, khởi các niệm tương 
tục sanh diệt mà thuận theo chân như, niệm 
niệm tương tục thanh tịnh, tỉnh giác bất động, 
ngay nơi các hành mà động tịnh đều ly, ngay 
nơi duyên sanh mà bất sanh, ngay nơi duyên 
diệt mà bất diệt, tĩnh tại thường nhiên ở trong 
Như lai tạng tánh, gọi là Tùy như thủ hành. 

Trong kinh này, đức Phật dạy Trưởng giả 
Phạm Hạnh răng: “Ba pháp hành như vậy là 
thâu nhiếp hết thảy pháp môn. Hết thảy pháp 
môn đếu thâu nhiếp vào ba pháp hành này. 


256 


Thích Thái Hòa 
Người nào chứng nhập ba hành này, người 
ấy ở nơi tướng rồng lặng không sanh khởi. 
Người nào chứng nhập được như vậy, có thể 
bảo răng, người ấy chứng nhập kho tàng của 
Như lai. Người nào chưng nhập kho tàng của 
Như lai, người ấy chứng nhập mà không chứng 
nháp gì cá”. (K1ñm Cang Tam Muội Kinh, Đại 
Chính 9, tr 372a). 
* Chủ yếu 
Chủ yêu phẩm này, đức Phật khai thị Tự 
tánh thanh tịnh, ngay trong phiền não ô nhiễm 
hay Bỏ đề ngay trong phiên não, Niết bàn ngay 
trong sanh tử cho Đại chúng, mà đương cơ là 
Trưởng giả Phạm Hạnh. Muốn nhập Như lai 
tạng phải có trí tuệ chân thật mới ngộ nhập. 
Trí tuệ chân thật là trí tuệ có khả năng chuyên 
hóa phiên não thành Bỏ đề; chuyển hóa sanh tử 
thành Niết bản và thây rõ Bỏ đề hay Niết bàn 
là Tự tánh thanh tịnh và thấy rõ Tự tánh thanh 
tịnh ngay nơi bản tánh ô nhiễm của chúng sanh. 


is | 


Thích Thái Hòa 

Như lai tạng văng lặng tịch nhiên là do bảy 
chuyên thức vắng bặt không còn nhân duyên 
khởi hiện. Năm thức đầu đã chuyển hóa thành 
những thành phân của trí tuệ. Duy thức học gọi 
trí này là Thành sở tác trí. Thức thứ sáu chuyên 
thành trí tuệ quán sát đến chỗ tinh tế, thây rõ 
ngã pháp vốn rỗng không, không có tự ngã 
trong hiện tiên. Duy thức gọi trí này là Diệu 
quán sát trí. Thức thứ bảy chuyền thành trí tuệ, 
thây rõ tánh tướng của thức A-lại-da, vốn bình 
đăng rỗng không, không có thực ngã và không 
có thực pháp, ngã và pháp, tánh và tướng vốn 
bình đắng tịch lặng rỗng không. Duy thức học 
gọi trí này là Bình đăng tánh trí. Thức thứ tám, 
tức là A-lạida thức không còn bị bảy thức 
khuấy động, mà bảy thức đã chuyển hóa thành 
Thành sở tác trí, Diệu quán sát trí và Bình đăng 
tánh trí, thì mọi hạt giống nhiễm tịnh ở A-lại- 
da thức đều tự chuyên và hoàn toàn tuyệt bặt. 
A-lại-da thức bấy giờ như một tắm gương sáng 


258 


Thích Thái Hòa 
tròn đây, bất động, vô nhiễm, tự tỏa sáng và soi 
chiếu cùng khắp tức thì, mà không đến không 
đi. Duy thức gọi trí này là Đại viên cảnh trí. 

Tướng phân của thức A-lại-da do bị thức 
thứ bảy chấp thủ làm tự ngã, khiến cho tướng 
phân của thức này bị ô nhiễm. Tuy, tướng phần 
của thức A-lại-da bị ô nhiễm, nhưng tự tánh 
của thức này không bị ô nhiễm. Tự tánh không 
ô nhiễm của thức này, gọi là Như lai tạng, còn 
gọi là Bạch tịnh thức, Vô câu thức hay Yêm- 
ma-la thức. 

Trưởng giả Phạm Hạnh xuất hiện ở phẩm 
này là tiêu biểu cho đương cơ, thê chứng tự 
tánh thanh tịnh, rỗng lặng ngay trong trân lao 
ô nhiễm. Nghĩa là biểu tượng răng, tuy ở trong 
thế gian mà vẫn sông Phạm Hạnh, tức là vẫn 
hăng sống với tự tánh thanh tịnh của Như lai. 
Nghĩa là Như lai tạng tánh, bị bao phủ bởi vô 
biên phiền não, nhưng vẫn thanh tịnh và tuy 
bị khuấy động bởi các sóng thức ở biến cả A- 


259 


Thích Thái Hòa 
lạ-da, nhưng tự tánh Như lai vẫn bất động. 
Nên, trong Cư trần lạc đạo phú, Phật hoàng 
Trần Nhân Tông nói: “Cư trần lạc đạo thả tùy 
duyên”, là nội hàm nghĩa lý sâu xa này vậy. 

Vì vậy, chủ yếu phẩm này, đức Phật khai 
thị cho Đại chúng về Tự tánh thanh tịnh hay 
Như lai tạng tánh ngay trong tâm ô nhiễm của 
hết thảy chúng sanh và chỉ dạy ba pháp hành để 
thể nhập Như lai tạng tánh. 


260 


Thích Thái Hòa 
Phẩm thứ tám: Tổng Trì 

Bây ĐIỜ, Bồ tát Địa Tạng từ trong hội 
chúng đứng dậy, đến trước đức Phật, quỳ gối 
chắp tay mà bạch đức Phật rằng: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Con quán chiêu thây tâm của đại chúng có 
những việc nghi ngờ, chưa có dứt khoát. Nay, 
Như lai muốn loại trừ những nghi ngờ, và nay 
con sẽ vì đại chúng, tùy theo những điều nghi 
ngờ ấy mà thưa hỏi, nguyện xin Ngài từ bi, xót 
thương chấp nhận. 

Đức Phật dạy: 

Này Đại sĩ Bồ tát! Ông có khả năng cứu 
độ chúng sanh như vậy, tâm lân mẫn đại bi của 
ông là không thể nghĩ bàn, ông nên hỏi rộng 
rãi, Như lai sẽ vì ông mà giảng dạy. 

Bồ tát Địa Tạng thưa: 

Vì sao hết thảy mọi pháp không là duyên 
sanh? 


261 


Thích Thái Hòa 

Bấy giờ, đức Như lai, muốn nhắc lại nghĩa 
này, nên nói bài kệ răng: 

Nếu pháp sanh bởi duyên 
ngoài duyên không có pháp 
thế nảo pháp tánh không 
mà duyên sanh khởi pháp? 

Bây ĐIỜ, Bồ tát Địa Tạng thưa: 

Pháp, nêu không sanh, tại sao nói từ nơi 
tâm sinh khởi mọi pháp? 

Bấy giờ, đức Thế Tôn, liên nói bài kệ răng: 

Pháp được sanh từ tâm 
pháp kẹt ta và người 

mắt lòa thấy hoa đồm 
pháp như nhiên không vậy. 

Bây ĐIỜ, Bồ tát Địa Tạng thưa: 

Pháp, nếu là như vậy, thì pháp không có 
đôi đãi. Pháp không có đôi đãi là pháp tự nhiên 
thành. 

Bây giờ, đức Thế Tôn, liên nói bài kệ răng: 
262 


Thích Thái Hòa 


Pháp vốn không hữu, vô 

tự, tha cũng như vậy 

không đầu, cũng không cuối 
thành, bại đều không kẹt. 

Bây ĐIỜ, Bồ tát Địa Tạng thưa: 

Hết thảy tướng của các pháp vốn là Niết 
bàn. Niệt bàn và tướng rông lặng cũng là như 
vậy. Mọi pháp không có thực thê là pháp thích 
ứng với chân như. 

Đức Phật dạy: 

Không có pháp nào như vậy, chính pháp là 
chân như. 

Bồ tát Địa Tạng thưa: 

Thật không thê nghĩ bàn! Tướng của chân 
như như vậy, không phải là cùng hay không 
cùng với năm bắt của ý hay năm bắt của nghiệp 
mà chính nó là rỗng lặng. Tâm và pháp đều là 


rỗng lặng, đều là không thê nắm bắt, thì ý hay 


263 


Thích Thái Hòa 
nghiệp cũng đều nên rỗng lặng. 

Bây giờ, đức Thế Tôn liên nói bài kệ: 

Hết thảy pháp rỗng lặng 
pháp lặng, nhưng chắng rỗng 
khi nào tâm chăng rỗng 

thì được tâm chăng có. 

Bây ĐIỜ, Bồ tát Địa Tạng thưa: 

Pháp ây không phải là ba sự thực. Sắc, 
không và tâm cả ba đêu văng lặng. Pháp vôn 
văng lặng là pháp vắng lặng. 

Bây giờ, đức Thế Tôn liên nói bài kệ rằng: 

Pháp vốn không tự tánh 
do điệt mà có sanh 

nếu không có chỗ sanh 
như vậy diệt chỗ nảo. 

Bấy giờ, Bồ tát Địa Tạng thưa: 

Hết thảy pháp không sanh, không diệt, vì 
sao chúng không phải là một? 

Bấy giờ, đức Thế Tôn, liên nói bài kệ răng: 
264 


Thích Thái Hòa 


Pháp trú xứ không xứ 

tướng thường rỗng, nên không 
nêu tên pháp làm hai 

liền kẹt ta và người. 

Bây ĐIỜ, Bồ tát Địa Tạng thưa: 

Hết thảy tướng của các pháp, không kẹt ở 
hai bờ, cũng không kẹt ở giữa dòng, tâm thức 
cũng như vậy. Tại sao các cảnh giới được biểu 
hiện từ thức? Nếu thức có thể sanh, thì các thức 
cũng từ đó mà sanh, tại sao lại bảo răng, thức 
không sanh mà lại có chủ thê sanh và đôi tượng 
được sanh? 

Bây giờ, đức Thế Tôn liên nói bài kệ rằng: 

Hai pháp năng và sở 

cùng hai duyên năng, sở 

mỗi loại đều vốn không 

chấp có, không đều huyển. 

Khi thức chưa khởi sanh 
265 


Thích Thái Hòa 
thì cảnh cũng không sanh 
vào lúc cảnh chưa sanh 
lúc ấy thức cũng diệt. 
Cảnh và thức vốn không 
cũng không có hữu, vô 
thức vô sanh cũng không 
cảnh lẫy đâu mà có. 

Bây ĐIỜ, Bồ tát Địa Tạng thưa: 

Pháp tướng như vậy, trong ngoài đều rỗng 
lặng, hai chúng cảnh và trí xưa nay thường 
văng lặng. Thực tướng được nói bởi Như lai 
là pháp chân không như thê không phải là tập 
khởi? 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy. Pháp như thực không phải 
là sắc, không phải là trú, không phải là đối 
tượng tập khởi, không phải là chủ thê tập khởi, 
không phải là văn, không phải là nghĩa, chỉ một 
pháp loại bản nhiên, tích tụ công đức sâu xa. 


266 


Thích Thái Hòa 

Bỏ tát Địa Tạng thưa: 

Thật không thể nghĩ bàn! Tích tụ thật 
không thê nghĩ bàn! Thức thứ bảy và năm thức 
trước không sanh; thức thứ tám và thức thứ sáu 
văng lặng: tướng của thức thứ chín rỗng lặng 
đối với vô, đối với hữu, rỗng lặng đối với vô 
hữu, rỗng lặng đôi với vô không hay đối với vô 
hữu. Như đức Thế Tôn dạy, nghĩa và pháp đều 
rỗng lặng, chứng nhập vô hành nơi rỗng lặng, 
các nghiệp không mất, không có ngã và liên hệ 
ngã. Thân kiến gồm cả chủ thể và đối tượng, 
các phiên não trong hay ngoài đều vắng lặng, 
các ước muốn đều dứt, quán chiếu lý tính như 
vậy, định và tuệ đêu ở nơi chân như. Đức Thế 
Tôn thường dạy, pháp như thực, rỗng lặng là 
lương dược. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy. Vì sao? Vì pháp tánh rỗng 
lặng. Tánh rỗng lặng không sanh, nên tâm 
thường không sanh. Tánh rỗng lặng không diệt, 


267 


Thích Thái Hòa 
nên tâm thường không diệt. Tánh rỗng lặng 
không trú, nên tâm cũng không trú. Tánh rỗng 
lặng vô vi, nên tâm cũng vô vi. Rỗng lặng, nên 
không có ra hay vào, lìa hăn các thứ được, mắt. 
Các uân, nhập và giới,... cũng đêu là không, 
tâm không kẹt ở nơi chân như cũng lại như vậy. 

Này Bồ tát! Tôi nói pháp không, là vì để 
phá trừ các loại chấp có. 

Bồ tát Địa Tạng thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Biết có, nhưng không phải là thực, vì 
chúng như sóng nắng. Biết thực, nhưng không 
phải là không, vì chúng như tánh lửa sinh. 
Người nảo quán chiểu được như vậy là người 
có trí tuệ. 

Đức Phật dạy: 

Đúng như vậy. Vì sao? Vì người ấy là 
người có sự quán chiếu chân thực. Quán chiếu 
tướng cùng với chắng phải tướng, đều là nhất 
như bình đăng, vắng lặng. Vì rỗng lặng sự chấp 
268 


Thích Thái Hòa 
thủ nơi không và do tu pháp rỗng lặng, nên 
được thây Phật. Do thây được Phật, nên không 
có chảy theo ba dòng. Ba con đường giải thoát 
ở trong Đại thừa, đều nhất thê không có tự tánh. 
Vì không có tự tánh, nên không: vì không, nên 
VÔ tướng; vì vô tướng, nên võ tác; vì vô tác, 
nên vô cầu; vì vô cầu, nên vô nguyện; vì vô 
nguyện, nên biết rõ nghiệp, cân phải tịnh tâm; 
vì tâm thanh tịnh, nên thấy được Phật; do thây 
được Phật, liền sanh tịnh độ. 

Này Bồ tát! Ở nơi pháp thâm diệu này, tinh 
cần tu tập đối với ba pháp chuyên hóa, định và 
tuệ viên thành là siêu việt ba cõi. 

Bồ tát Địa Tạng thưa: 

Như đức Phật dạy, không phải sinh, không 
phải diệt là không phải thường. Diệt là sanh 
và diệt, sanh và diệt đã diệt, thì vắng lặng là 
thường, vì thường, nên không đoạn, gọi là pháp 
bất đoạn. Xa lìa các pháp biến động và bất biến 
động nơi ba cõi. Đối với pháp hữu vi tránh xa 


269 


Thích Thái Hòa 
như hầm lửa, thì dựa vào pháp nảo để tự trách 
mình, để chứng nhập một pháp môn ây? 

Đức Phật dạy: 

Này Bồ tát! Đối với ba việc lớn, thì hãy tự 
soi xét tâm mình; đối với ba sự thực rộng lớn, 
thì nên nhất hành mà chứng nhập. 

Bồ tát Địa Tạng thưa: 

Thế nào là ba sự kiện mà tự soi xét tâm 
mình? Và thế nào là ba sự thực, một hành mà 
chứng nhập? 

Đức Phật dạy: 

Ba sự kiện lớn øôm: I- Nhân, 2- Quả, 3- 
Thức. Ba sự kiện lớn như vậy, vôn tự rỗng 
lặng, không thực thể, không phải là ngã hay 
chân ngã, tại sao đôi với chúng lại sanh tâm 
ái nhiễm? Quán chiếu ba sự kiện ây đều là do 
phiên não trói buộc, khiến luân chuyển ở trong 
biển khổ. Vì sự kiện như vậy, nên phải thường 
tự so1 xét tâm minh. 


Ba sự thực lớn gôm: 
270 


Thích Thái Hòa 

- Đạo bô đề: Đó là sự thực bình đăng, chứ 
không phải là không bình đẳng. 

- Sự thực được chứng đắc do chánh trí của 
bậc Đại giác: Không phải tà trí mà chứng đắc 
được sự thực. 

- Chứng nhập sự thực là do thực hành định 
và tuệ thuần nhất: Chứng nhập sự thực không 
phải là tạp hạnh. 

Người nào dùng ba sự thực này mà tu tập 
Phật đạo, người ấy ngay nơi pháp này đều được 
Chánh giác, được trí tuệ của bậc Chánh giác, 
tâm từ bi cùng tột lưu chảy, mình và người đều 
lợi lạc, thành tựu tuệ giác của Phật. 

Bồ tát Địa Tạng thưa: 

Bạch đức Thế Tôn! 

Pháp như vậy, không phải là nhân duyên. 
Nếu pháp không có duyên, thời nhân không 
thể khởi. Vậy, pháp bất động làm sao nhập vào 
Như lai? 


5ÿ | 


Thích Thái Hòa 
Bấy giờ, Như lai muôốn nhắc lại nghĩa này, 
liền nói bài kệ răng: 


Hết thảy tướng các pháp 
tánh rỗng, không, bất động 
pháp ấy ngay lúc ấy 

ngay đó không khởi sinh. 
Pháp không có dị thời 

đị thời không có khởi 

pháp không động, bất động 
tánh rỗng, nên vắng lặng. 
Tánh rỗng, khi vắng lặng 
lúc ây pháp tự hiện 

lia tướng, nên lặng yên 

vên lặng, nên không duyên. 
Các pháp do duyên khởi 
pháp ấy duyên không sanh 
không nhân duyên sanh diệt 


212 


SA 


Thích Thái Hòa 


sanh diệt tánh rỗng lặng. 
Tánh duyên, duyên năng, sở 
duyên ây vốn duyên khởi 
pháp khởi chăng do duyên 
duyên không khởi cũng vậy. 
Pháp sanh do nhân duyên 
pháp ấy là nhân duyên 
tướng nhân duyên sanh diệt 
pháp thì không sanh diệt. 
Pháp thực tướng chân như 
vốn không có sinh diệt 

các pháp ây đúng thời 

nơi sanh diệt tự sanh. 

Nên, bản thể rất tịnh 

thể không do các lực 

ngay chỗ được tiếp theo 


được cái vôn đã được. 


Thích Thái Hòa 
Bây ĐIỜ, Bồ tát Địa Tạng nghe đức Phật 
chỉ dạy, tâm rất vui mừng, và bấy giờ các thính 
chúng không còn có nghi ngờ gì nữa, biết rõ 
tâm của thính chúng như vậy, Bồ tát liền nói 
bài kệ rằng: 
Con biết tâm chúng nghi 
nên cô hỏi nhiều lần 
Như lai bậc Đại Từ 
biện biệt đều đây đủ. 
Cả hai thính chúng thảy 
đều hiểu được rõ ràng 
con nay nơi chỗ hiểu 
giáo hóa khắp chúng sanh. 
Theo Đại bi Như lai 
không hề rời bản nguyện 
địa ngục còn mọi người 
vẫn ở nơi phiền não. 


Bấy giờ, đức Như lai bảo đại chúng rằng: 


274 


Thích Thái Hòa 

Vị Bồ tát này là không thê nghĩ bàn, hằng 
dùng tâm đại Từ, nhỗ sạch khổ báo cho chúng 
sanh. Nếu có chúng sanh nảo, thọ trì theo pháp 
ở trong kinh này và thọ trì danh hiệu của vị Bồ 
tát này, thì không đọa vào những sinh thú xấu 
ác, hết thảy tai nạn, nghiệp chướng đều được 
trừ diệt. 

Nếu có chúng sanh nào, chuyên niệm kinh 
này, đúng như pháp tu tập, thì không còn tạp 
niệm. 

Bây giờ, liền được Bồ tát hóa thân thuyết 
pháp, ủng hộ cho người ây trọn vẹn không 
buông bỏ, ngừng nghỉ, khiến họ mau chứng đắc 
Tuệ giác Vô thượng. 

Hỡi quý vị Bồ tát! Nếu quý vị giáo hóa 
chúng sanh, thì nên khiến cho họ tu tập, pháp 
quyết định, nghĩa lý rốt ráo ở nơi Đại thừa như 
vậy. 

Bây giờ, Tôn giả A-nan từ chỗ ngồi đứng 
dậy đến trước đức Phật bạch răng: 


BA) 


Thích Thái Hòa 

Như lai dạy nhóm phước đức thuộc Đại 
thừa, quyết định chặt đứt phiên não, lợi hành 
từ bản giác vô sinh là không thê nghĩ bàn. Pháp 
như vậy, tên kinh gọi là gì? Thọ trì kinh này, 
công đức như thế nào? Nguyện xin đức Phật từ 
bị chỉ dạy cho conl 

Đức Phật dạy: 

Này thiện nam tử! Tên gọi của kinh này là 
Không thê nghĩ bàn, được sự hộ niệm của chư 
Phật quá khứ, có khả năng chứng nhập biển 
cả trí tuệ toàn giác của Như lai. Nếu có chúng 
sanh nào thọ trì kinh này, thì người ấy ở trong 
các kinh khác không còn có lòng mong câu, 
vì pháp ở trong kinh này là nắm giữ toàn bộ 
hết kinh pháp, là thâu nhiếp tinh yếu của tất cả 
kinh, là tông chỉ của pháp ở nơi pháp của các 
kinh. Kinh tên là Kinh Nhiếp Đại Thừa; lại còn 
có tên là Kim Cang Tam Muội; còn gọi là Vô 
Lượng Nghĩa Tông. Nếu có người nảo thọ trì 
kinh này, là chính người đó đang thọ trì công 
đức như thị của trăm ngàn chư Phật, ví như hư 


276 


Thích Thái Hòa 
không không có ngăn mé, không thể nghĩ bàn. 
Chỉ có kinh điển này được ta phó chúc. 

Tôn giả A-nan thưa: 

Thế nào là tâm hành? Hạng người nào có 
thể thọ trì kinh này? 

Đức Phật dạy: 

Này thiện nam tử! 

Người thọ trì kinh này là người tâm không 
còn được hay mất, thường tu tập hạnh thanh 
tịnh. Nếu ở nơi chỗ hý luận, thì thường ưa tĩnh 
tâm. Nếu đi vào xóm làng, thì tâm luôn luôn ở 
trong thiền định. Nếu ở tại nhà, thì không đắm 
chìm ba cõi. Người ấy trong đời hiện tại, có 
năm loại phước đức: 


]- Được mọi người tôn kính. 

2- Thân không bị chết yêu. 

3- Giỏi đối đáp và biện luận với các tà 
luận. 


+- Thích hóa độ chúng sanh. 


2A ¡ 


Thích Thái Hòa 
5- Có khả năng chứng nhập Thánh 
đạo. 

Người có năm phước đức như vậy, là do 
thọ trì kinh này. 

Tôn giả A-nan thưa: 

Người như vậy, hóa độ chúng sanh có 
được nhận sự cúng dường không? 

Đức Phật dạy: 

Người như vậy, có thể làm ruộng phước 
lớn cho các chúng sanh, thường thực hành đại 
trí, pháp môn phương tiện và pháp môn cứu 
cánh đều có thê diễn bày. Đôi với những loại 
cúng dường, có thê y cứ vào bốn thánh chủng 
của Tăng, cho đến đầu, mắt, tủy, não cũng đều 
có thể thọ nhận, huỗng øì là những thứ y phục, 
thực phẩm sao lại không thể thọ nhận. 

Này thiện nam tử! 

Những người như vậy là thiện tri thức của 
ông, là chiếc cầu của ông, huống gì là những 
hạng phàm phu mà không cúng dường. 

278 


Thích Thái Hòa 

Tôn giả A-nan thưa: 

Đối với những người thọ trì kinh này mà 
cúng dường cho họ thì phước đức như thế nào? 

Đức Phật dạy: 

Nếu có người đem vàng bạc chứa đây cả 
thành phố mà bồ thí, cũng không bằng người 
thọ trì một bài kệ bốn câu của kinh này. Cúng 
dường người thọ trì này, là không thể nghĩ bản. 

Này thiện nam tử! 

Người nào khiến cho chúng sanh thọ trì 
kinh này, tâm của họ thường ở trong thiên định, 
không để quên mất bản tâm. Nếu quên mắt bản 
tâm là họ liên sám hỗi. Pháp sám hối là dòng 
nước mát. 

Tôn giả A-nan thưa: 

Sám hối các tội từ trước, là không còn hội 
nhập với quá khứ. 

Đức Phật dạy: 


279 


Thích Thái Hòa 

Đúng như vậy. Ví như ngôi nhà tối, nếu 
gặp được ánh đèn sáng là bóng tôi liền diệt. 

Này thiện nam tử! 

Có bao nhiêu tội lỗi từ trước không nói 
những lời hối hận, ăn năn mà còn cho rằng, 
chúng thuộc vào quá khứ! 

Tôn giả A-nan thưa: 

Thế nào gọi là sám hồi? 

Đức Phật dạy: 

Y vào giáo nghĩa của kinh này mà nhập 
vào pháp quán chiêu chân thực. Khi quán chiếu 
hội nhập với nhất tâm là các tội liên tiêu diệt, 
xa lìa mọi ác thú, sẽ sanh về cõi Tịnh độ, chóng 
thành Tuệ giác Vô thượng. 

Đức Phật dạy kinh này xong. Bấy giờ, Tôn 
ø1ả A-nan, các chúng Bồ tát, đại chúng bốn bộ 
đều rất vui mừng, tâm được quyết định, đánh lễ 
chân Phật, hoan hỷ phụng hành. 


280 


Thích Thái Hòa 

Dịch xong, ngày 22, tháng 7, năm Mậu Tý, 
tức là ngày 22-8-2008, tại Phương trượng chùa 
Phước Huệ, thị xã Bảo Lộc, Lâm Đông. 

* Chú giải 

¬ Tổng trì: Tổng là thâu nhiếp. Trì là giữ 
øìn. Tổng trì là thâu nhiếp và giữ gìn hết thảy 
thiện pháp không để rơi mất. Tổng trì, tiếng 
Phạn là dharamI. Trong phẩm này, tổng trì có 
nghĩa thâu nhiếp hết thảy giáo lý hạnh quả từ 
phẩm Vô tướng cho đến phẩm Như lai tạng, tất 
cả đều được thâu nhiếp và duy trì ở trong phẩm 
này, nên phẩm này gọi là phẩm Tổng tít: 

- Thức thứ bảy và thức thứ sáu đều có hai 
loại chấp là Câu sanh ngã chấp và Câu sanh 
pháp chấp. Chúng đều duyên vảo hai loại tướng 
phân và kiến phần của tâm hữu lậu. Tướng 
phân và kiến phần đều từ thức thứ tám mà biểu 
hiện. Tướng phân là từ nơi kiến phần mà sanh 
khởi. Năm sắc căn ở trước cũng là tướng phần 
của thức thứ tám. Thức thứ bảy chỉ chấp thủ 


261 


Thích Thái Hòa 
kiến phân của thức thứ tám làm tự ngã, nên 
thức thứ tám cùng dẫn sanh với thức thứ sáu. 
Tướng phân của thức thứ bảy và thức thứ sáu 
là sanh diệt liên tục, nhưng mà sở tr1 và sở kiến 
của thức thứ bảy và thứ sáu, chính là kiên phần 
của thức thứ tám. Vạn pháp thuộc thế gian và 
xuất thế gian không ra ngoài hai loại kiên phần 
và tướng phân của thức thứ tám này. Chỗ tột 
cùng của kiến phân và tướng phân của thức 
này là thể tánh của chân thức, nên nói thức thứ 
bảy và thứ sáu không sanh là vậy. (Tham khảo, 
Kmm Cang Tam Muội Thông Tông Ký S, tr 
303b9, Tục Tạng Kinh 35). 

- Theo Kim Cang Tam Muội Kinh Thông 
Tông Ký 11, Sa môn Tịch Chấn giải thích Thức 
thứ bảy và thức thứ sáu và cho răng, Kim Cang 
Tam Muội Kinh ở Đại Chính, khắc lầm thức 
thứ sáu băng tiền ngũ thức. Sa môn Tịch Chấn 
giải thích, thức thứ bảy và thức thứ sáu cùng 
một tỷ lượng, đều nhiếp vào pháp hữu vi. Pháp 


282 


Thích Thái Hòa 
hữu vi vốn là sanh diệt. Nay trú ở vô vi, thì 
không có sanh diệt. 

- Cũng theo Sa môn Tịch Chân thức thứ 
tám và tiền ngũ thức, Kim Cang Tam Muội ở 
Đại Chính khắc lầm, thức thứ tám và thức thứ 
sáu. Và giải thích răng, Thức thứ tám với năm 
thức trước đồng nhất hiện lượng, nhiếp vào 
tánh vô vi. Tự tánh vô vi vốn vắng lặng. Nên 
nói thức thứ tám và năm thức trước là tịch diệt. 

- Thức thứ chín là Vô cấu thức hay Bạch 
tịnh thức, bản thể của thức này, tự nó vô tướng 
và rồng lặng. (Tham khảo, Kim Cang Tam 
Muội Kinh Thông Tông Ký 11, tr 32Ib1§, Tục 
Tạng Kinh 35). 

Chủ yếu 

Phẩm này là nói quả vị giác hạnh viên mãn 
của Phật mà Bồ tát Địa Tạng là vị Bồ tát đương 
cơ, đã thể chứng Như lai tạng tánh. Bồ tát Địa 
Tạng là vị Bồ tát hàm tàng bản tánh chân thật, 
thâu nhiếp hết thảy công đức và nơi phát khởi 


283 


Thích Thái Hòa 
của chánh trí. Từ nơi Như lai tạng tánh mà Bồ 
tát Địa Tạng phát khởi nguyện và hạnh cứu độ 
hết thảy chúng sanh, khiến cho tâm của chúng 
sanh trống rỗng mọi hạt giống chấp thủ ngã 
và pháp. Bồ tát Địa Tạng xuất hiện ở kinh này 
đóng vai trò là vị Bồ tát đã thành tựu địa vị 
Đắng giác và có thê chứng nhập địa vị Diệu 
giác. Phẩm này đức Phật chỉ bày về địa vị Phật 
cho Đại chúng, mà Bồ tát Địa Tạng là vị Bồ tát 
đương cơ. 

Quả vị Vô sở đắc là chủ yêu của phẩm này. 
Phật quả là quả vị Vô sở đắc, vì bản tánh toàn 
giác là bản tánh rỗng lặng tuyệt đối vốn có nơi 
hết thảy chúng sanh, nhưng do vô minh vọng 
tưởng mà khuấy động, khiến Như lai tạng tánh 
hay bản tánh toàn giác chìm trong vô minh, 
vọng tưởng, biến Như lai tạng tánh, hay bản 
tánh toàn giác thành thức A-lại-da. Bây giờ do 
tu tập các hạnh, khiến vô minh tuyệt bặt, Như 
lai tạng tánh hay bản tánh toàn giác hiện bày. 


284 


Thích Thái Hòa 
Nên, Thỉ giác là tên gọi khác của Bản giác về 
mặt thời gian, nhưng về mặt không gian thì Thỉ 
giác cũng chính là Bản giác. Thi giác và Bản 
giác không phải là hai, nên kinh gọi là Nhất 
giác, Nhất vị. 

Do đó, Thỉ giác là mới chứng đắc giác ngộ, 
nhưng thực ra chắng có Thỉ giác nào để chứng 
đặc cả. Bản giác là bản tánh giác ngộ rỗng lặng 
thường tịch, thường chiếu nơi hết thảy chúng 
sanh. 

Thông qua các pháp hành, hành giả vén và 
quét sạch hết thảy vô minh, phiền não nơi tâm, 
tánh bản giác hiện ra, chắng có gì được hay 
mất, có hay không ở nơi tánh bản giác. Được 
hay mất, có hay không thuộc về vô minh, phiền 
não chứ không thuộc về tánh bản giác. Cũng 
vậy, giữa không gian mây tan, trăng hiện ra tỏa 
chiếu vô cùng. Trăng và không gian chăng có 
øì được hay mất. Được hay mất là ở nơi mây 
che hay không che vậy. 


285 


Thích Thái Hòa 


Chú giải xong, Mùa an cư - 2013, tại Tàng 
Kinh Các, Chùa Phước Duyên - Huế 


286 


Thích Thái Hòa 
THƯ MỤC THAM KHẢO 

- Kim cang tam muội kinh, thất dịch, Bắc 
lương (397- 439), Đại Chính 9. 

- Ma ha bát nhã ba la mật kinh, La Thập 
dịch, Hậu tân, Đại Chính §. 

- Nan tín giải phẩm, Đại bát nhã kinh 261, 
Huyền Trang dịch, Đường, Đại Chính 6. 

- Đại bát Niết bàn kinh, Đàm Vô Sâm dịch, 
Bắc lương, Đại Chính 12. 

- Đại bát Niết bàn kinh, Tuệ Nghiêm... 
dịch, Tông, Đại Chính 12. 

- Long Thọ Bồ tát tạo, Đại trí độ luận, La 
Thập dịch, Hậu tân, Đại Chính 25. 

- Nguyên Hiểu, Kim cang tam muội kinh 
luận, Đại Chính 34. 

- Viên Trừng, Kim cang tam muội chú giải 
tự, Tục Tạng kinh 35. 

- Nhân Sơn - Tịch Chân, Kim cang tam 
muội kinh thông ký, Tục Tạng kinh 35. 


287 


Thích Thái Hòa 

- Tăng Hựu, Xuất tam tạng ký tập, Đại 
Chính 55. 

- Thích Đạo An, Lương thổ dị kinh lục, 
Đại Chính 5%. 

- Pháp Kinh, Chúng kinh mục lục, Đại 
Chính 55. 

- Phí Trường Phòng, Lịch đại Tam bảo kỷ, 
Đại Chính 49. 

- Ngạn Tông, Chúng kinh mục lục, Đại 
Chính 55. 

- Tĩnh Thái, Chúng kinh mục lục, Đại 
Chính 55. 

- Đạo Tuyên, Đại đường nội điển lục, Đại 
Chính 55. 

- Tĩnh Mại, Cổ kim dịch kinh đồ kỷ, Đại 
Chính 55. 

- Minh Thuyên, Đại chu san định chúng 
kinh mục lục, Đại Chính 5Š. 


288 


Thích Thái Hòa 

- Trí Thăng, Khai nguyên thích giáo lục, 
Đại Chính 5Š. 

- Tán Ninh, Tống cao tăng truyện, Đại 
Chính 50. 

- Trần Thái Tông, Khóa Hư Lục, Việt Nam 
Phật Điện Tùng San, 1942. 

- Lê Mạnh Thát, Toàn Tập Trần Thái 
Tông, Nxb Tông hợp TP. Hồ Chí Minh, 2004. 

- Phật Quang Đại Từ Điền, Phật Quang 
Xuất Bản Xã, ân hành 1988. 


289 


Thích Thái Hòa 


Vị tính: 

Tuệ Nguyên - Bảo An 
Chính tả: 

Hoàng Anh, Võ Tình, Tâm Quang... 
Công Ấn: 

Nhuận Pháp Nguyên. 


290 


